THÍCH THÁI HÒA 


ỨNG DỤNG TỨ TẤT ĐÀN 
VÀO ĐỜI SÔNG XÃ HỘI 


(TÀI LIỆU GIẢNG DẠY CHO Gia Đình Phật Tử) 


NHÀ XUẤT BẢN HÒNG ĐỨC 


MỤC LỤC 


I0 n2 ốc ẽaẽố sẽ ốaäaarnigO 7 
).Si.3i34NVd ni ni... 9 
Ä-nchiia*e0a1.4/ TẠI độ Ha oosssseitises624Atbsa66g008286404a206a616 II 
NiếT 0uïï6:Của TT tt 0đ]Jwy2isustt2tuoatV4tbagti6siRsa, tgonueabil 12 
Tính chất tùy duyên và bất biến của Tứ tất đàn........... 40 
Cách nhìn xã hội qua Tứ tất đàn.......................----- - 552 43 
Phương pháp ứng dụng Tứ tất đàn vào đời sống xã hội...... 55 
Tứ tất đàn liên hệ đến Tứ diệu đế ..........................----- 103 
Sự liên hệ giữa Tứ tất đàn với Tứ hoằng thệ nguyện..... 109 
;acyc7hÖ mm... ốố 118 


Í 1010 1x 9226x609:140663-22 0321961914083 16e83416095L56 171 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 7 


ỨNG DỤNG TỨ TẤT ĐÀN 
VÀO ĐỜI SÓNG XÃ HỘI 


(Pháp Thoại Thầy Thích Thái Hòa giảng cho 
trại sinh Vạn Hạnh I, Hoa kỷ vào 26/4/2010 và ngày 
03/5/2010, từ Tàng Kinh Các chùa Phước Duyên qua 


mạng Internet). 


Lời Đầu 

“Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ! 

Cùng tắt cả các anh/chị/em trại sinh Vạn Hạnh I 
Hoa Kỳ quỷ mễn! Hôm nay là ngày 13 tháng 3 năm 
Canh Dân tức là 26/4/2010, 8 giờ 20 phút, tại Tùng 
Kinh Các chùa Phước Duyên, Thầy đáp ứng lời mời 
chia sẻ pháp thoại “Ứng dụng Tứ tắt đàn vào đời sống 
xã hội ” đến các anh/chị/em qua mạng Internet. 

Vì quá xa xôi nên Thầy trò không thấy mặt nhau, 


nhưng chúng ta đã gặp nhau ở trong tâm hôn, chúng ta 


S Thích Thái Hòa 
đã gặp nhau ở trong lÿ tưởng, chúng ta đã gặp nhau ở 
nơi sự hiểu biết và thương yêu, chúng ta đã gặp nhau ở 
nơi bị, trí và dũng. Do đó, dù không thấy mặt nhau, 
nhưng chúng ta vẫn thấy được tâm hôn của nhau, vẫn 
thấy được hướng đi của nhau, và nhất là thấy được bản 
nguyện của nhau đổi với đạo pháp, đối với dân tộc và 
nhân loại. 

Vì vậy, hôm nay, qua mạng Internet, trước hết, 
Thấy cẩu nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả các 
anh/chị/em trong Ban hướng dân gia đình Phật tử Việt 
Nam tại Hoa Kỳ cũng như tất cả các anh/chị/em trong 
Ban quản trại, trại Vạn Hạnh Ì, cũng như toàn thể trại 
sinh có nhiễu an lạc, hạnh phúc và vững tiến trên con 
đường tu tập, phụng sự chánh pháp ”. 

Bây giờ chúng ta đi ngay vào nội dung của thời 


pháp thoại. 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 9 
Xuất xứ Tứ tất đàn 


Pháp Tứ tất đàn được đức Phật chứng ngộ và 
trình bảy trong suốt cuộc đời hoăng pháp của Ngài. 
Chúng ta nghiên cứu các kinh điền thì bất cứ thời kinh 
điển nào trong nội dung Ngài thuyết giảng cũng bao 
gồm đây đủ cả Tứ tất đàn. Tứ tất đàn là pháp đức Phật 
dùng để giáo hóa chúng sinh đúng lý, đúng cơ và đúng 
thời, để giúp chúng sinh chuyển hóa khổ đau, sống đời 
giải thoát; chuyên hóa mê lầm, sống đời giác ngộ đúng 
với nghĩa lý rốt ráo của Đệ nhất nghĩa tất đàn. 

Pháp Tứ tất đàn được ghi lại ở trong các kinh 
điển như Kinh Hoa Nghiêm Khổng Mục, Kinh A Di 
Đà Thông Tán Sớ, Kinh Hoa Nghiêm Ngũ Thập Vấn 
Đáp, Kinh Duy Ma Cật Huyền Sớ I, Kinh Pháp Hoa 
Huyền Nghĩa, và được ghi lại trong các luận như Luận 
Đại Trí Độ, Luận Đại Thừa Nghĩa Chương, Luận Đại 
Thừa Pháp Uyên Nghĩa Lâm... 


10 Thích Thái Hòa 

Như vậy, nếu muốn nghiên cứu Pháp Tứ tất đàn 
mà Đức Phật đã dùng để thuyết giảng và hoằng hóa 
chúng sinh, thì chúng ta để tâm nghiên cứu từng Pháp 
thoại mà Ngài đã giảng, chúng ta sẽ thấy rất rõ về 
Pháp Tứ tất đàn này. 

Đó là Thầy giới thiệu về xuất xứ của Tứ tất đàn. 
Nếu các anh/chị/em có dịp nghiên cứu sâu hơn, rộng 
hơn thì đây là các tư liệu mà các anh/chựem nên 
hướng tới. Các anh/chị/em có thể vào trong các thư 
viện Phật học đề tìm kiếm các tải liệu này. Bởi vì thời 
gian ngăn ngủi, Thây chỉ có thể giới thiệu những điểm 


chủ yếu mà thôi, mong tất cả các anh/chị/em hoan hý. 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn II 


Ý nghĩa của Tứ tất đàn 


Tứ Tất Đàn, tiếng Phạn là Catvari Siddhanta; 
Catvari có nghĩa là Tứ và Siddhanta phiên âm là Tất 
Đàn, có khi còn được phiên âm là “Tất Đàm”, và dịch 
là “Tác Thành Tựu”, có nghĩa là làm cho công việc 
thuyết pháp của Đức Phật được thành tựu. Chữ 
Siddhanta, Hán dịch là "thành tựu", nghĩa là nhờ dựa 
vào bốn phương pháp này, mà Đức Phật thuyết pháp 
và thành tựu được sự nghiệp hoăng hóa, giáo hóa 
chúng sinh, đưa chúng sinh từ mê lầm đến giác ngộ, từ 
sinh tử đến Niết Bàn, từ phàm lên Thánh, từ mê lầm 


đên sự hiều biệt cao thượng. 


12 Thích Thái Hòa 


Nội dung của Tứ tất đàn 


1. Thế giới tất đàn 

Thế giới tất đàn có nghĩa là thành tựu đối với 
thế gian. Đức Phật có cái nhìn thành tựu về thế gian và 
cái nhìn chính xác về các pháp thế gian, nên Ngài có 
thê chuyển hóa, đưa các chúng sinh đang sống trong 
thế gian đi về với Phật đạo, đi về với sự giác ngộ. 

Đức Phật ứng dụng Pháp này vào trong thế 
gian, tức là tùy thuận theo các pháp của thế gian để 
giảng dạy giáo pháp do tự thân Ngài chứng ngộ. 
Chăng hạn, thế gian là vô thường thì Ngài nói là vô 
thường, và Ngài đã sử dụng những ngôn ngữ của thế 
gian để diễn tả những tính chất vô thường ấy của các 
pháp thuộc về thế gian như là Năm uẫn, Mười hai xứ, 
Mười tám giới, như là Khổ đề, Tập để v.v. Chính 
những pháp này gọi là pháp thế gian. 

Đức Phật đã thành tựu khi diễn giảng giáo pháp 


này đến cho những người trong thế gian hiểu, để từ đó 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 13 
họ chuyền cái tâm mê lầm của họ thành tâm giác ngộ, 
tâm phàm phu thành tâm bậc Thánh, tâm chúng sinh 
thành ra tâm Phật. Chuyển hóa được như vậy là nhờ 
đức Phật đã sử dụng Thế giới tất đàn. 

Và sau khi chuyền hóa như vậy, tùy thuận đề 
thuyết pháp như vậy, Đức Phật đã đưa họ về với Đệ 
nhất nghĩa để tức là chân lý rốt ráo. 

Ở đây, Thầy nói rõ thêm răng: "Thế gian là vô 
thường", vậy thì cái gì trong thế gian là vô thường? 
Sắc uân thuộc về thế gian, nên Sắc uân là vô thường; 
Thọ uấn thuộc về thế gian, nên Thọ uân là vô thường; 
Tưởng uấẫn thuộc về thế gian, nên Tưởng uẫn là vô 
thường; Hành uấn thuộc về thế gian, nên Hành uấn là 
vô thường; Thức uân thuộc về thế gian, nên Thức uân 
là vô thường. Nói một cách khác, thân Năm uân của 
mỗi chúng sinh đều là vô thường. 

Vì vậy, pháp thuộc về thế gian dù là pháp hữu 
tình hay vô tình đều là vô thường. Và tại sao nó vô 


thường? Bởi vì nó duyên khởi, quan hệ hỗ tương với 


14 Thích Thái Hòa 


nhau. Do sự quan hệ hỗ tương duyên khởi, cho nên 
gọi là vô thường. 

Như vậy, Đức Phật nói thế gian vô thường là 
Ngài thuận theo các chân lý thế gian mà nói. Và Ngài 
đã sử dụng ngôn ngữ của thế gian để nói, để trình bày 
pháp vô thường đó cho thế gian. 

Đức Phật nói Mười hai xứ hay Mười tám giới là 
pháp thuộc về thế gian. Mười hai xứ là gì? Đó là sáu 
căn và sáu trần. Sáu căn gồm: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân 
và ý. Các căn này không tự thân hiện hữu mà hiện hữu 
do quan hệ nhân duyên. Cái gì do quan hệ nhân duyên 
mà có, cái đó là vô thường. 

Như vậy, Đức Phật đã dùng con mắt thế gian để 
nhìn thế gian và nói chuyện thế gian cho thế gian; Đức 
Phật đã sử dụng lỗ tai của thế gian để nghe và nói sự 
thật của thế gian cho thế gian; Đức Phật đã dùng lỗ 
mũi của thế gian để ngửi và nói lên sự thật cho thế 
gian; Đức Phật đã dùng ngôn ngữ, thiệt căn để tiếp 
xúc với thế gian vả nói rõ sự thật của thế gian cho thế 


gian; Đức Phật đã dùng cái thân hình năm uẫn này để 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 15 
tiếp xúc với thế gian và nói rõ sự thật cho thế gian; 
Đức Phật đã dùng ý căn thuộc về thế gian để tiếp xúc 
các pháp của thế gian và nói rõ sự thật của thế gian 
cho thế gian. Vì vậy mà gọi là Thế gian tất đàn, tức là 
thành tựu về mặt thế gian. 

Đức Phật đã nhìn sáu trần, tức là: Sắc, thanh, 
hương, vị, xúc và pháp, Ngài thấy từ bản chất cho đến 
hiện tượng của chúng một cách như thực và Ngài nói 
sự thực đó cho chúng sanh trong thế gian và chúng 
sanh trong thế gian lãnh hội được những gì do Ngài 
trình bày, nên gọi là Thế gian tất đàn. 

Ở trong Pháp Tứ diệu đế, Đức Phật nói: Đây là 
Khổ thánh đề; đây là Tập thánh đề. Đây là Khổ thánh 
để, đây là Tập thánh để , đó là pháp thế gian. Đức 
Phật nói "đây là Khổ thánh đế" mà thế gian nhận ra 
được; "đây là Tập thánh đế" mà thế gian nhận ra được 
và đoạn trừ được tập đề để xa lìa khổ đề. Với cách 
thuyết pháp như vậy, đức Phật đã thành tựu về Thế 


giới tất đản. 


16 Thích Thái Hòa 

Và chính nơi những pháp thế gian này, Đức Phật 
lại chỉ rõ nhân duyên sinh khởi và bản thể không sinh 
diệt của mỗi pháp, khiến cho những người trong thế gian 
khi nghe Phật pháp liền sanh được chánh kiến, liền sanh 
khởi được chánh trí và sinh ra hỷ lạc, sinh ra niềm vui 
lớn và khởi tâm tu tập, đoạn trừ các phiền não; sinh ra 
đời sống giải thoát ngay ở trong thế gian này, ngay trong 
thế giới này. 

Như vậy, các anh/chịem thấy rằng: Bằng 
phương pháp Thế giới tất đàn, Đức Phật đã thuyết 
Pháp không phải chỉ đúng cơ, đúng thời mà còn đúng 
lý. Thuyết pháp đúng cơ mà không đúng thời, thuyết 
pháp như vậy là thất bại. Thuyết pháp đúng thời mà 
không đúng cơ, thuyết pháp như vậy cũng không 
thành tựu. Thuyết pháp đúng lý mà không đúng cơ, 
không đúng thời, thuyết pháp như vậy cũng không đạt 
được thành công trong sự nghiệp hoằng pháp. Vì vậy, 
thuyết pháp phải đúng cơ, đúng thời, đúng lý. 

Đúng cơ, là đúng với căn cơ trình độ. Đúng thời 


là đúng thời điểm, đúng vào từng thời đại. Đúng lý là 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 17 
đúng với chân lý tất yếu. 

Thuyết pháp vừa đúng cơ, đúng thời, đúng lý là 
sự thuyết pháp được thành tựu. Mà việc thuyết pháp này 
được thành tựu là nhờ sử dụng pháp Thế giới tất đàn. 

Và do thuyết pháp băng Thế giới tất đàn như 
vậy, do hoằng pháp bằng Thế giới tất đàn như vậy, 
nên đem lại niềm vui chính đáng và sự hướng thượng 
cho chúng sinh ở trong thế gian, hay nói cách khác là 
cho xã hội con người. Vì vậy, Thế giới tất đàn còn gỌI 
là Lạc dục tất đàn. Thuyết pháp mà đem lại ưa muốn 
và niềm vui cao thượng cho thế gian, làm thay đổi 
những niềm vui thấp kém của thế gian thành niềm vui 
cao thượng, biến niềm vui tầm thường của thế gian 
thành niềm vui cao cả, niềm vui giải thoát, thuyết 
pháp như vậy gọi là thành tựu về mặt Thế giới tất đàn. 

2. Vị nhân tất đàn 

Vị nhân tất đàn nghĩa là sự thuyết pháp, hoằng 
pháp, làm việc đạo thành tựu đối với từng người, đối 


với từng đối tượng. Việc thuyết pháp đó là vì con 


18 Thích Thái Hòa 
người mà nói, vì con người mà diễn giảng chánh pháp, 
Vì con người mà làm việc đạo. 

Muốn vì con người mà làm việc đạo để giúp 
cho họ được thành công thì phải hiểu tâm lý của họ, 
phải hiểu rõ hoàn cảnh của họ, phải hiểu rõ nghiệp 
báo, nhân duyên, nhân quả của họ đề chuyền vận bánh 
xe chánh pháp giúp họ, giúp họ tiến bộ, xả bỏ được 
khổ đau trong đời sông để đi tới với đời sống hạnh 
phúc; giúp họ giải thoát khỏi những trói buộc để đi 
đến với đời sống tự do đích thực; giúp họ thoát khỏi 
sự chậm tiến, đi tới với đời sống tiến bộ, văn minh. 

Do đó, Vị nhân tất đàn nghĩa là khi mình thuyết 
pháp cho ai, thì phải hiểu được người đó, hiểu được 
tâm lý, trình độ của họ, phải hiểu được nhân duyên 
hoàn cảnh họ đang sống, thì mình mới giúp họ thoát 
khỏi được tình trạng của họ. 

Các anh/chị/em hướng dẫn gia đình Phật tử, thì 
ngay tại đơn vị của mình, nếu mình muốn giúp một 
em đoàn sinh nào đó, thì mình phải hiểu tâm lý của em 


đó. Mà muôn hiêu được tâm lý của em, mình phải 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 19 
hiểu được nhân duyên của em, tại sao chiều nay em 
không đi sinh hoạt, vì lý do gì? Bản thân em đó nhắc; 
hay em đó siêng năng, nhưng không khắc phục được 
hoàn cảnh của mình, hay vì cha mẹ em gây nhau khiến 
việc đi sinh hoạt của em bị trở ngại...Mình phải hiểu 
rõ điều đó thì mới có thể giúp được cho đoản sinh của 
mình và đưa em đó trở lại sinh hoạt với gia đình. Còn 
nếu mình không hiểu được tâm lý, hoàn cảnh, những 
vướng mắc của đoàn sinh đó mà chỉ sử dụng kỷ luật, 
nội quy của gia đình một cách cứng nhắc, máy móc thì 
mình sẽ thất bại trên con đường chuyền hóa em đó. 

Do đó, Vị nhân tất đàn rất quan trọng. Muốn 
thành tựu được Pháp này, chúng ta phải nghiên cứu, 
phải hiểu được tâm lý đối tượng, hoàn cảnh của đối 
tượng, nghiệp báo của đối tượng, nhân quả của đối 
tượng. Lúc đó, chúng ta mới có thể chuyển vận Pháp 
luân thành công, mới thành tựu được việc giáo hóa. 

Vị nhân tất đàn còn được gọi là Các các vị nhân 
tất đàn. Ngày xưa, Đức Phật thuyết pháp, giáo hóa 
thành tựu là do Ngài trình bày Pháp một cách thực tiễn 


20 Thích Thái Hòa 
và phù hợp với từng căn cơ, hoàn cảnh của từng 
người. Đối với người có căn cơ thấp, Ngài dạy giáo lý 
vừa phải cho họ để họ có thể thực tập được giáo pháp 
của Ngài ngay trong điều kiện của mình. Đối với 
người có căn cơ cao thì Ngài cũng trình bày giáo lý 
theo căn cơ của họ và phù hợp với điều kiện thực tập 
của họ. Có những người căn cơ cao, nhưng điều kiện 
thực tập không có, hoàn cảnh không thuận lợi, Ngài 
cũng biết rõ để giúp, để chỉ cho họ cách hành trì Pháp 
hiệu quả. Như vậy gọi là Vị nhân tất đàn. 

Ngày xưa, Đức Phật đã từng giáo hóa những 
nhà ngoại đạo, giúp họ trở về với Phật. Thậm chí, các 
giáo chủ tôn giáo khác cũng được Đức Phật giáo hóa, 
chăng hạn như ba anh em ngài Ca Diếp, đều là giáo 
chủ của đạo thờ Thần Lửa, đều có đông đảo quần 
chúng. Khi đã giáo hóa được Ngài Đại Ca Diếp, 
nhưng còn hai người em của Ngài vẫn đang còn đi 
theo tà kiến, nên Đức Phật biết rất rõ những khó khăn 
mà Ngài Đại Ca Diếp sẽ gặp phải khi đi theo mình. 


Biết được như vậy, nên Đức Phật đã có cách hỗ trợ, 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 2 
giúp đỡ, giáo hóa thích hợp khiến cho Ngài Đại Ca 
Diếp quay về được với Phật Pháp mà không bị một trở 
ngại nào. Sự giáo hóa thành công của Đức Phật đối 
với ba anh em Đại Ca Diếp là do Đức Phật đã sử dụng 
pháp Vị nhân tất đàn. 

Do đó ngày nay, các anh/chị/em học pháp VỊ 
nhân tất đàn này cũng vậy. Khi muốn giáo hóa một 
người ngoại đạo, thì mình phải hiểu tôn giáo của 
người ta, chăng hạn, mình phải biết chủ trương của tôn 
giáo đó đúng ngang đâu, sai ngang đâu; chỗ nảo rốt 
ráo, chỗ nào chưa rốt ráo. Sau đó, mình phải tìm cách 
trình bày giáo lý của mình thật khéo léo, mình đừng 
tấn công họ, đừng đã kích họ mà chỉ đưa ra những ví 
dụ, những ấn dụ, làm sao thông qua các ví dụ, ấn dụ 
đó, chân nghĩa hiện ra, rồi người ta tự nhận thấy và 
chuyền hóa hoàn cảnh, tri thức và niềm tin của họ. 

Như vậy, trong suốt cuộc đời hoăng pháp của 
Đức Phật, Ngài không xem bất cứ một đối tượng nảo 
là đối lập hay đối kháng của Ngài cả. Do đó mà Ngài 
thành tựu được trên con đường hoằng pháp. 


22 Thích Thái Hòa 

Trong kinh, Đức Phật đã nói: “Như Lai không 
tranh cãi với đời, chỉ có đời tranh cãi với Như Lai”. 
Bởi vì đời còn hơn thua, thị phi, đúng sai. Còn Phật đã 
vượt hăn ra khỏi tầm đúng sai nhị nguyên đối đãi của 
thế gian rồi. Cho nên, những cái đúng sai của thế gian 
không chao động tới được cái tâm của Ngài. 

Và trong cuộc đời hoằng pháp của Đức Phật, 
đối với căn cơ của người nghe như thế nào, Ngài trình 
bày Pháp đúng như thế ấy, để cho người nghe có thể 
phát khởi niềm tin đối với chánh Pháp và thực hành 
theo Pháp mà khởi sanh được chánh kiến, chánh trí và 
dẫn sinh được niềm vui trong sự tu học. 

Các anh/ch1/em trại sinh Vạn Hạnh I, Hoa Kỳ sau 
khi học Tứ tất đàn này rồi cũng vậy, quý vị phải tùy theo 
hoàn cảnh, trình độ của từng đoàn sinh trong gia đình 
mình; tùy theo hoàn cảnh, trình độ của từng đơn vị, từng 
nền văn hóa, từng xã hội của mình mà ứng dụng. Mà 
muốn được như vậy, chúng ta phải thực tập Thế gian tất 
đàn, tức là đi đến đâu, chúng ta phải học hỏi văn hóa, 


phong tục, tập quán, tín ngưỡng ở nơi vùng đó. 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 73 

Ngày trước, khi học tại Quảng Hương Già Lam- 
Sài Gòn, quý Ôn, quý Thây dạy Thầy đi về miền Tây 
để tiếp xúc với Tăng Ni Phật tử ở đó. Khi đi nghiên 
cứu và tiếp xúc với Phật giáo vùng này, Thầy ứng 
dụng các Pháp tất đàn. Về đó, có những vấn đề Phật 
Pháp, họ nói không phù hợp với cái mình đã học, 
nhưng mình vẫn nghiên cứu những điều của họ trình 
bày, nhưng không chống đối họ, để mình có thể xâm 
nhập được vảo trong họ và cuối cùng mình có thể 
trình bày giáo lý một cách khoa học hơn, có tính cách 
thực nghiệm hơn cho họ, và từ từ họ sẽ chấp nhận và 
đi theo mình. Còn nếu đi tới đâu, mình chỉ biết nói 
theo cái hiểu của mình, mà không biết nghe và hiểu 
theo cái hiểu của người ta, thì mình sẽ không giúp 
được họ mà trở thành đối lập với họ, như vậy là mình 
sẽ thất bại. Dù cho mình có tài giỏi đến mấy cũng sẽ 
thất bại. Đó là điều mà các anh/chị/em phải lưu ý để 
ứng dụng Tứ tất đàn vào việc hoằng pháp và trong sự 


nghiệp tu tập của mình. 


24 Thích Thái Hòa 

Như vậy, hoăng pháp bằng phương pháp Vị nhân 
tất đàn, Đức Phật thuyết Pháp không chỉ đúng cơ, đúng 
thời mà còn phải đúng lý, có khả năng phát khởi thiện 
căn nơi người nghe và khiến cho người nghe có thể tu 
tập và tiến tới thành tựu được các pháp tối hậu. Vì vậy, 
Vị nhân tất đàn còn gọi là Thiện sanh tất đàn. 

Khi thuyết pháp, mình phải làm thế nào để 
người nghe phát sinh được thiện tâm, phát khởi được 
niềm tin Phật Pháp Tăng, có được niềm tin nhân quả 
nghiệp báo, có được niềm tin yêu mến điều thiện. Khi 
một người đã có được sự yêu mến điều thiện rồi, thì từ 
từ mình sẽ đìu dắt họ đi từ một điều thiện chưa hoàn 
chỉnh tới một điều thiện hoản chỉnh, xuất phát từ một 
điều thiện thấp dẫn sinh ra điều thiện cao. Đó là công 
việc mà các anh/chị/em sau khi học Vạn Hạnh I rồi, 
phải biết ứng dụng phương pháp Vị nhân tất đàn để có 
thê chuyển hóa xã hội, góp phần vào xây dựng xã hội 
theo tinh thần Phật giáo. Đối tượng cho các anh, chị, 
em hướng tới là đồng niên, thanh thiếu niên, như nội 


quy, quy chế Gia đình phật tử đã quy định: “Mục đích 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 25 
của Gia đình phật tử là đào tạo, huấn luyện những 
thanh thiếu đồng niên trở thành những Phật tử chân 
chính, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật 
giáo”. Vậy, mình đào tạo và huấn luyện thanh thiếu 
đồng niên băng phương pháp nào? Bằng phương pháp 
của Tứ tất đàn này. Khi mình hướng dẫn bằng phương 
pháp Tứ tất đàn này, thì mình mới có thể thành tựu 
được các mục đích của mình. 

3. Đối trị tất đàn 

Đối trị có nghĩa là trị liệu, chuyên hóa. Đối trị 
tất đàn có nghĩa là chuyên hóa thành tựu hay đối trị 
thành tựu. Pháp Đức Phật dạy nhắm tới chuyển hóa 
những phiền não nơi tâm chúng sinh. Mọi phương 
pháp mà Đức Phật dạy, Ngài nói bằng cách này hay 
băng cách khác, Ngài nói cao, nói thấp; Ngài nói rộng, 
nói hẹp; Ngài nói một cách tha thiết hay nói một cách 
khắc khổ hay nói một cách sâu sắc, tất cả là nhằm mục 
đích làm cho người nghe, nghe hiểu, thực hành được 


và chuyên hóa những phiên não ở nơi tâm họ. 


26 Thích Thái Hòa 

Ví dụ: Đối với những chúng sinh nặng về tham 
dục, thì Ngài nói về những nguy hiểm của các dục 
đem lại. Nhưng, muốn nói được sự nguy hiểm do các 
dục đem lại, thì trước hết, Đức Phật vẫn nói về vị ngọt 
hấp dẫn của thế gian. Nếu nói rằng "danh không có sự 
hấp dẫn", thế gian sẽ không tin. Cho nên, Đức Phật 
nói các danh tướng của thế gian vẫn có vị ngọt, vẫn có 
sự hấp dẫn của nó, nhưng người đời chỉ thấy được sự 
hấp dẫn, thấy được vị ngọt mà không thấy được nguy 
hiểm của nó. Do đó, đăng sau vị ngọt của các dục thế 
gian là cả một sự đăng cay, nguy hiểm. Cũng giống 
như con cá chỉ thấy được miếng mỗi mà không thấy 
được lưỡi câu ở trong miếng môi. Minh nói với cá 
rằng: "Cá ơi ! Đừng ăn miếng mỗi mà mắc lưỡi câu" 
thì chắc chăn cá sẽ không nghe, vì nó chỉ thấy được 
miếng môi là vị ngọt. Nhưng, người có trí sẽ thấy 
được đẳng sau miếng mồi là lưỡi câu. Cũng vậy, các 
dục thế gian có sự hấp dẫn, có sự lôi kéo, có sự cuốn 
hút vì nó có vị ngọt. Nhưng thế gian không hiểu rõ, 


sau vị ngọt đó là lưỡi câu, là sự nguy hiêm, là hạnh 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 27 
phúc tan nát, nên Đức Phật nói các dục thế gian có vị 
ngọt, nhưng Ngài còn nói, sau vị ngọt đó là sự nguy 
hiểm. Nguy hiểm đó là gì? Đó là các dục thế gian đều 
dẫn tới sanh, già, bệnh, chết và bất như ý, cho nên các 
dục thế gian không bao giờ đáp ứng được nhu cầu của 
con người, tham dục của con người. Cho nên, Đức 
Phật nói tham dục là nguy hiểm, Iy dục là để đối trị và 
chuyền hóa tính tham dục ở trong con người. 

Chắc chắn, các anh/chịem đã đọc kinh Thủ 
Lăng Nghiêm, đã biết câu chuyện giữa nàng Ma Đăng 
Già và Ngài A Nan. Nàng Ma Đăng Già rất mê ngài A 
Nan. Nàng mê cái gì? Không phải mê sự tu học, cái 
đức độ của ngài A Nan mà mê cái sắc của Ngài, vì 
ngài A Nan khi trẻ rất đẹp, xuất thân hoàng gia và lại 
rất thông minh. Vì vậy, suýt nữa ngài A Nan bị nạn, 
được Đức Phật cứu, đưa về. Nàng Ma Đăng Già đi 
theo, đến gặp Phật, đòi cho nàng được sống cùng ngải 
A Nan. Đức Phật cười, nói với Ma Đăng Già rằng: 


"Cũng được ! Nhưng trước tiên hãy nghe Như Lai hỏi 


28 Thích Thái Hòa 
đôi điều". Đức Phật hỏi Ma Đăng Già rằng: "Con yêu 
cái gì ở ngài A Nan?". 

Ma Đăng Già trả lời: "Con yêu đôi mắt đẹp của 
Ngài". Đức Phật nói đôi mắt ngài A Nan đâu có đẹp, 
trong con mắt đẹp đó, cả ghèn trong, chứ có gì đẹp đâu! 

Ma Đăng Già: "Con yêu lỗ tai của Ngài A Nan"- 
Phật nói: "Lỗ tai A Nan đầy cứt ráy, chứ có gì mà đẹp!" 

Ma Đăng Già: "Con yêu cái miệng của Ngài A 
Nan”. Phật nói: "Miệng A Nan ngủ dậy mà không 
súc, không đánh răng thì hôi lắm, chứ có gì mà 
đẹp!". Ma Đăng Già: "Con yêu cái mũi của Ngài A 
Nan". Phật nói: "Mũi đó cũng đầy chất dơ bắn, chứ 
có gì mà đẹp!". 

Ma Đăng Già: "Con yêu cả thân thể của Ngài A 
Nan". Phật nói: "Thân thể A Nan nếu hai ngày mà 
không tắm thì chăng có ai chịu nổi, chứ có gì mà đẹp, 
có gì đâu mà đáng yêu!". 

Từ đó, Ma Đăng Già nhận ra được thân thể này 
không có gì gọi là trong sạch, không có gì đẹp đẽ như 


mình tưởng tượng, nên nàng nhàm chán tham dục, 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 29 
phát tâm xuất gia, được Đức Phật hướng dẫn, đã tu tập 
rất giỏi và thành công. 

Như vậy, các anh/chị/em thấy rằng, Đối trị tất 
đàn là tùy theo căn cơ, tùy theo tham dục của từng 
người mà Đức Phật thuyết pháp để giáo hóa cho họ, 
chuyên hóa tâm thấp kém nơi họ. Người tham sắc, thì 
Ngài nói sự nguy hiểm của sắc dục. Người tham tài, 
thì Ngài nói về nguy hiểm của tài dục. Người tham 
danh, thì Ngài nói sự nguy hiểm của danh dục. Người 
tham ăn uống, thì Đức Phật nói về nguy hiểm và lợi 
ích do sự ăn uống đem lại. Có người ham ngủ, thì Đức 
Phật nói về nguy hiểm và lợi ích do ngủ đem lại. Tuy, 
đối trị như vậy, nhưng không dồn người khác vào chỗ 
bề tắc, mà đưa họ đến chỗ nhận ra được chân lý và 
cuối cùng, Ngài hướng dẫn cho họ thực tập theo pháp 
Trung đạo, tức là không thái quá, không bắt cập, biết 
vừa phải. Sống cuộc đời biết vừa phải, sống trung đạo 
như vậy, thì xa lìa được hai cực đoan là ép xác khổ 
hạnh và buông lung trong các dục. Cho nên, Đối trị tất 


đàn không có nghĩa là dôn người khác vào chô bê tắc, 


30 Thích Thái Hòa 


mà chỉ rõ cái chân nghĩa cho họ, để họ thực tập và từ 
đó có sự an lạc, hạnh phúc. 

Đối trị tất đàn là phương pháp trị liệu, là được 
liệu trị bệnh chúng sinh. Do Pháp này mà thế gian 
nhìn Đức Phật như là một vị Y Vương, là vị vua trong 
ngành y học, biết tùy bệnh cho thuốc. Pháp của Phật 
trình bày giống như lương được, là điệu dược mà tùy 
theo bệnh trạng, thực hành Pháp đó sẽ được chuyền 
hóa, đưa lại sự an lạc của thân và tâm. 

Đối với những chúng sinh đầy sân hận, Đức 
Phật dạy cho họ pháp từ bị, thực hành tâm từ bị, 
thương người như thể thương thân. Mình thương 
người khác chính là mình đang thương thân thể mình. 
Minh thương cuộc đời cũng chính là đang thương 
mình. Mình giận người khác, là mình đang gây thiệt 
hại cho chính mình. Khi mình làm cho ai khổ đau, thì 
bản thân mình khổ đau trước người đó. Đọc trong các 
kinh, chúng ta sẽ thấy Đức Phật nói rất nhiều ví dụ về 
điểm này. Chăng hạn, mình có tâm sân hận muốn hại 


người khác, thì trong kinh Tứ Thập Nhị chương, Đức 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 3l 
Phật nói: "Nghịch phong dương trần, trần bất chí bỉ, 
hoàn phần kỷ thân. Ngưỡng diện thóa thiên, thóa bất 
chí thiên hoàn tùng kỷ đọa"- nghĩa là người ác mà hại 
người lành, thì giống như người đi ngược gió dê bụi, 
bụi không tới người kia mà lại vướng vào nơi mình. 
Kẻ ác mà hại người hiền thiện, người đạo đức, cũng 
như người giận trời, ngửa mặt nhồ nước miếng lên 
trời, nước miếng không thấu trời mà rơi lại nơi mặt 
mình. Do đó, người ác mà hại người lành; người kém 
đạo đức ganh tỊ với người đạo đức; người không có tài 
năng ganh tỊ với người có tài năng, thì chỉ gây thiệt hại 
cho chính mình mà thôi. Người nghe hiểu được như 
vậy, họ sẽ bỏ tâm ganh tỊ đi, bỏ tâm giận hờn đi, bỏ 
tâm trách móc vì ganh tị. Giận hờn, trách móc đều gây 
thiệt hại cho tâm mình, cho đời sống của mình nhiều 
hơn cho đối tượng mà mình ganh tị. Nhờ vậy, người 
đó thành tựu được tâm an lạc, tâm giải thoát, tâm cao 
quý. Đó gọi là pháp Đối trị tất đàn. 

Đối với những người ngu sĩ, vô trí, tà kiến, cho 


rằng thế giới này do thần linh tạo nên, do một thần minh 


2 Thích Thái Hòa 


tạo nên, do một thượng để tạo nên, thì Đức Phật không 
bác bỏ trực tiếp cái đó, mà Ngài nói về giáo lý duyên 
khởi. Nghĩa là mọi sự hiện hữu giữa thế gian này, không 
có cái gì hiện hữu đơn thuần mà có thê tồn tại, mà mọi 
thứ chỉ có thể tồn tại trong quan hệ nhân duyên. Nếu 
mình quán chiếu nhân duyên này thật sâu sắc, thì niềm 
tin đối với một thượng đề, một thần linh, một nhất thần 
giáo sẽ tự động rơi rụng đi, chứ Ngài không hè tấn công 
bất cứ một thượng đề hay thần linh nào cả. Ngài chỉ bật 
ngọn đèn cho người khác thấy. Khi họ đã thấy, họ sẽ tự 
thay đổi tâm của chính họ, thay đổi cái nhìn của chính 
họ, thay đổi niềm tin của họ. Họ tự thay đổi và tự hoàn 
thiện niềm tin của họ, đó mới là điều quan trọng. Họ tự 
thay đổi, tự hoàn chỉnh nhận thức, hiểu biết của họ, đó 
mới là điều quan trọng. Khi một người nhận ra được và 
tự hoàn chỉnh niềm tin của mình, thì ngay nơi sự hoàn 
chỉnh đó, họ có hạnh phúc, an lạc. Khi một người có 
được ánh sáng soI rọi vào và tự hoàn chỉnh hiểu biết của 
mình, thì ngay nơi sự hoàn chỉnh đó, họ có an lạc hạnh 


phúc, có cơ sở vững chãi đê tiên lên những mức độ cao 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 33 
hơn, hiểu biết cao hơn, đời sống cao hơn. Đó chính là 
tác dụng của Đối trị tất đản. 

Nói một cách khác, chúng sinh có bao nhiêu 
phiền não, thì Phật có bấy nhiêu pháp môn, bấy nhiêu 
phương tiện để chuyển hóa phiền não cho chúng sinh. 
Cho nên chúng sinh có vô lượng phiền não, thì Phật 
Pháp có vô biên pháp môn tu tập để chuyên hóa. Khi 
nhận ra được điều này rồi, thì người Phật tử chúng ta 
không còn tu tập một cách cực đoan vả cục bộ, không 
còn bị mắc kẹt bởi trường phái này hay trường phái 
kia, mà thấy được rằng, trường phái nào cũng là 
những khía cạnh của Phật pháp. Chúng ta đến với đạo 
Phật, chứ chúng ta không đến với trường phái này hay 
trường phái nọ, với pháp môn này hay pháp môn kia. 
Nếu chúng ta đến với bất kỳ một trường phái nào, là 
chúng ta đánh mất đạo Phật toàn thể. Đến với đạo Phật 
mà bị kẹt vào một khía cạnh, một trường phái, một 
pháp môn, thì đó là một sự mất mát thiệt hại cho ta. 
Đặc biệt trong thời đại của chúng ta, các anh/ch/em 


phải lưu ý điểm này. 


34 Thích Thái Hòa 


Đôi khi mình tu học Thiền tông, nên mình tấn 
công Tịnh độ; mình tu học Tịnh độ thì mình tấn công 
Thiền; mình tu học Mật tông thì lại tấn công Thiên, 
tấn công Tịnh độ; tu học theo Hiển giáo lại tấn công 
Mật giáo hay mình tu theo phương pháp theo dõi hơi 
thở, thì mình tấn công người niệm Phật. Như vậy rõ 
ràng là mình đã không hiểu về giáo pháp của Đức 
Phật, không hiểu về phương pháp Đối trị tất đàn. 

Các anh/chJ/em đã từng nghe câu chuyện người 
mù rờ voi. Có mấy người mù rờ voi, người rờ được cái 
đuôi thì họ nói con voi giống cái chối; người rờ được 
cái chân thì nói con voi giống cái chày; người rờ được 
lỗ tai, thì nói con voi giống cái quạt. Người rờ cái đuôi 
và nói răng, con voi giống cái chối, người ấy nói 
không sai, nhưng lại không phải đúng hoàn toàn. 
Người ấy chấp một bộ phận con voi thành toản thể. 
Chỉ có người mắt sáng mới biết tất cả những gì người 
mù ấy nói không sai, nhưng cũng không đúng, vì 
người mù đã chấp một bộ phận của con voi là toàn thể 


con vol. Sai là sai ở chô đó. Mặc dù người mù có xúc 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 35 


chạm con voi, bằng chính bản thân họ, nhưng vì xúc 
chạm bằng đôi mắt mù lòa, nên vẫn không thấy được 
thực tại của voi là gì. 

Phật tử chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta tu học 
mà không có tuệ giác, chúng ta kẹt vào từng pháp 
môn, từng đối tượng, từng trường phái của mình là 
mình chưa có sự toàn giác, chưa đi đúng hướng của 
Phật pháp. Vì vậy mà trong Phật giáo chia bẻ, chia 
nhóm. Nhóm này nói xấu nhóm kia, nhóm kia tấn 
công nhóm này. Cuối cùng là thân thể của Phật Pháp, 
thân thể đạo Phật bị phanh, bị xẻ, mà không ai khác 
hơn, chính là "sư tử trùng trung, thực sư tử nhục". Đó 
là điều mà các anh/chị/em khi học pháp Đối trị tất đàn 
này phải nhận ra cho rõ, để mình có được con đường 
vững chãi mà tu học, phụng sự chánh pháp, phụng sự 
dân tộc và nhân loại. 

Vì vậy, Đối trị tất đàn còn gọi là Đoạn ác tất 
đàn, nghĩa là Đối trị tất đàn giúp cho chúng sinh đoạn 
trừ tất cả những ác kiến, những nhận thức sai lầm dẫn 


tới những việc làm ác; giúp cho chúng sinh đoạn trừ 


36 Thích Thái Hòa 


những phiền não chấm dứt khổ đau. Nói một cách 
đúng với Phật học chuyên môn, Đối trị tất đàn giúp 
cho người thực tập đoạn trừ phiền não chướng, là 
những chướng ngại thuộc về phiền não ở nơi tâm, để 
có tâm giải thoát, tâm an vui; đoạn trừ sở tri chướng, 
là những chướng ngại đối với sở tri, đối với sự giác 
ngộ để có tuệ giác toản bộ. 

Chốt lại, Đối trị tất đàn có tác dụng đoạn trừ hai 
mặt, mặt phiền não chướng ở nơi tâm và sở tri chướng 
là những chướng ngại đối với trí tuệ, để có được tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát. Một người có tâm giải thoát, 
có tuệ giải thoát, thì ở bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì 
cho bất cứ ai, cũng đều thành tựu. 

Đó là Đối trị tất đàn. 

4. Đệ nhất nghĩa tắt đàn 

Đệ nhất nghĩa tất đàn tức là sự thành tựu tối 
thượng. Đó là sự thành tựu tuyệt đối. Đó là mục đích 
hoằng Pháp của Đức Phật. Nên, Đức Phật thuyết pháp 
băng Thế giới tất đàn, bằng VỊ nhân tất đàn, bằng Đối 


trị tât đàn, với mục tiêu cuôi cùng là đê hiên thị Đệ 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 37 
nhất nghĩa tất đàn. Nghĩa là Đức Phật thuận theo thế 
gian để làm gì, thuận theo từng người đề thuyết pháp, 
nhằm mục đích gì, đối trị với từng căn bệnh phiền 
não, sở tri của từng người để làm gì? Để đưa họ đi về 
với Đệ nhất nghĩa tất đàn, tức là cuối cùng sẽ hiển thị 
cho họ thấy được chân lý tuyệt đối. 

Chân lý tuyệt đối mà Đức Phật giảng cho mọi 
người, nói cho mọi chúng sinh là gì? Đó là: "Tất cả 
chúng sinh đều có Phật tính, đều có khả năng thành 
Phật". Muốn thành Phật thì phải chứng nhập Phật tính. 
Muốn chứng nhập Phật tính thì phải từ nơi tâm bồ đề 
hay từ nơi bản giác mà phát khởi đại nguyện lợi hành, 
giáo hóa hết thảy chúng sinh băng phương pháp này 
hay phương pháp khác. Giáo hóa nhưng không mắc 
kẹt vào nơi phương pháp giáo hóa, nơi hình thức giáo 
hóa, khiến cho chúng sinh được giáo hóa đi tới được 
với chân lý tuyệt đối, với hạnh phúc an lạc. Đó là Đệ 
nhất nghĩa đề tất đàn. 

Do đó, trong Luận đại trí độ, ngài Long Thọ 


nói: "Trong Tứ tất đàn thâu nhiếp hết thảy mười hai 


38 Thích Thái Hòa 
thể loại kinh và tám vạn bốn ngàn pháp tạng" đều là 
thực mà không có gì mâu thuẫn nhau. Trong Phật 
Pháp hết thảy đều là thực, có pháp thực, vì theo nghĩa 
của Thế giới tất đàn; có pháp thực vì theo nghĩa của 
Các các vị nhân tất đàn; có pháp thực vì theo nghĩa 
của Đối trị tất đàn và có pháp thực, vì theo nghĩa của 
Đệ nhất nghĩa đề tất đàn. 

Như vậy, các anh/chị/em thấy rằng, mỗi thời 
Đức Phật thuyết pháp, thì ngay trong pháp được 
thuyết bởi Ngài, đều chuyển tải đầy đủ cả Tứ tất đàn; 
ba tất đàn trước thuộc về phương tiện, tất đàn sau, tức 
là Đệ nhất nghĩa tất đàn, là cứu cánh. Cứu cánh, 
nhưng không rời phương tiện. Cứu cánh có mặt ngay 
nơi những phương tiện mà Đức Phật sử dụng để 
thuyết pháp. Nghĩa là trong khi Đức Phật thuyết pháp, 
Ngài sử dụng những phương tiện của thế gian như 
ngôn thuyết, những tư duy... để chỉ bày chân nghĩa 
cho người nghe, chân lý cho người thấy. Nên, những 
phương tiện Đức Phật đã sử dụng đó, không còn là 


những phương tiện đơn thuần, mà là những phương 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 3U 
tiện có nội dung, có tác dụng hiển thị chân lý, tức là 
hiển thị Đệ nhất nghĩa đề tất đàn. 

Bởi vậy, nếu nghiên cứu kỹ, chúng ta sẽ thấy 
ngay trong Thế giới tất đàn có Đệ nhất nghĩa tất đàn, 
ngay trong Vị nhân tất đàn có Đệ nhất nghĩa tất đàn, 
ngay trong Đối trị tất đàn có Đệ nhất nghĩa tất đàn. 
Đây là điều các anh/chị/em cần lưu ý khi trình bảy và 
thực hành giáo lý Tứ tất đàn, nghĩa là mục đích không 
rời phương tiện; phương tiện phải được bảo chứng để 
đi tới mục đích. Tức là chúng ta tùy duyên mà bất 
biến; bất biến ngay nơi cái tùy duyên của mình, chứ 
tùy duyên và bất biến không phải là hai cái tách rời 
nhau. Tùy duyên phải bảo chứng được cho nội dung 
bất biến; bất biến phải bảo chứng để tùy duyên đi tới. 
Bất biến phải là lực hút để hút tùy duyên đi tới mà 
không bị chệch hướng và tùy duyên phải hàm chứa 
nội dung bất biến. Khi học Tứ tất đàn rồi, chúng ta 
mới có thể ứng dụng được giáo lý của Phật vào trong 
đời sống xã hội. Do đó, chúng ta sang phần IV, tính 


chất tùy duyên và bất biến của Tứ tất đàn. 


40 Thích Thái Hòa 
Tính chất tùy duyên 


và bât biên của Tứ tât đàn 


Trong Tứ tất đàn, thì Thế giới tất đàn hay Thế 
gian tất đàn, Vị nhân tất đàn, Đối trị tất đàn thuộc về 
tùy duyên ở trong đạo Phật, tùy duyên hành đạo, tùy 
duyên hoằng Pháp ở trong đạo Phật; còn Đệ nhất 
nghĩa tất đàn là cứu cánh, là mục đích của đạo Phật. 

Tùy duyên là để đạt mục đích, chứ tùy duyên 
mà không đạt được mục đích của mình thì tùy duyên 
sẽ trở thành tùy tiện, như vậy sẽ đi chệch hướng của 
đạo Phật, đi chệch hướng với lý tưởng của mình. 

Do đó, chúng ta phải nắm cho được cái tùy duyên 
bất biến và bất biến tùy duyên ở trong đạo Phật. 

Ngày nay, người ta lạm dụng cái tùy duyên bất 
biến này hơi nhiều. Một người đã thực sự lên đến đỉnh 
núi rồi, đã thực sự ngôi trên đỉnh núi tuệ giác rỒi, 
người ấy quán chiếu thấy được căn cơ của chúng sinh 
như thế nào rồi, mới bắt đầu xuống núi để tùy duyên 


giáo hóa. Còn chúng ta, phần nhiều là những người 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 4I 
đang còn leo núi, chưa lên đến đỉnh mà chúng ta tùy 
duyên, thì nghe người này nói leo đường này thì mình 
cũng leo đường này; nghe người kia nói đi đường kia 
mới tới, mình liền chạy qua đường đó; rồi lại có người 
nói có con đường khác nhanh hơn nữa, mình liền bỏ 
đường cũ, leo theo con đường người đó nói. Cuối 
cùng, vì tùy duyên nên mình đi loanh quanh. Loanh 
quanh hoài, nên chẳng bao giờ đạt tới được mục đích 
của mình. Cũng như Trịnh Công Sơn nói: "ĐI đâu 
loanh quanh cho đời mỏi mệt". Cho nên thế gian là 
pháp loanh quanh. Chỉ có khi nào, ta có Phật Pháp, có 
chánh đạo mới có trực đạo đi thắng. 

Quý vị phải biết rằng, trong Thế gian tất đàn có 
Đệ nhất nghĩa tất đàn, nên nói theo thế gian mà không 
sai với chính nghĩa; nói thuận theo với thế gian mà 
không sai với Niết bàn; ở trong sinh tử mà không sai 
với Niết bàn giải thoát. 

Cũng vậy, trong Vị nhân tất đàn có Đệ nhất 
nghĩa tất đàn, trong Đối trị tất đàn có Đệ nhất nghĩa 


tất đàn. 


42 Thích Thái Hòa 

Chúng ta phải tùy căn cơ, tùy từng hoàn cảnh 
của con người, từng hoàn cảnh xã hội mà giáo hóa, 
chúng ta tùy thuận mà không tùy thuộc. Vì sao? Vì 
trong Đối trị tất đàn, trong VỊ nhân tất đàn, trong Thế 
gian tất đàn, mỗi cái đều có Đệ nhất nghĩa tất đản. 
Cho nên, trong cái tùy duyên có tính chất bất biến 
bên trong. 

Đây là điều mà các anh/chị/em cần phải học tập, 
chiêm nghiệm để có thể hành đạo được ở bất cứ nơi 


đâu, bât cứ lúc nào. 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 43 


Cách nhìn xã hội qua Tứ tất đàn 


Thứ nhất, xã hội theo cách nhìn Phật giáo là 
không có thật. Vì sao? Vì xã hội chỉ là hình ảnh phóng 
đại của từng gia đình. Cho nên đơn vị gia đình là đơn 
vị có thật, mà xã hội là bất thật. 

Và nhìn cho kỹ nữa, bằng chánh kiến trong đạo 
Phật, thì gia đình cũng không có thật. Vì gia đình bao 
gồm VỢ chồng, con cái, cháu chắt. Nếu tách chồng ra, 
tách vợ ra, tách con cái, cháu chắt ra, mỗi người mỗi 
nơi, thì gia đình cũng không có thật. Cho nên, gia đình 
cũng chỉ là hình ảnh phóng đại của từng con người liên 
kết với nhau. Vì vậy, từng thành viên là có thật, còn gia 
đình là hư ảo, không thật. 

Rồi bằng chánh kiến, ta nhìn sâu vào sẽ thấy 
rằng, sắc uân con người không có thật. Bởi vì sắc uân 
con người do bốn chất đất, nước, gió, lửa hay là răn, 
lỏng, nhiệt, khí tạo thành, nên thân thể con người chỉ 
là hình ảnh phóng đại của tâm thức mà thôi. Thân thể 


con người được tạo nên từ tâm thức con người. Vậy 


441 Thích Thái Hòa 
nên, tâm thức có thật, mà thân thể con người là không 
thật. Trong kinh, Đức Phật dạy: A1 làm chủ được tâm, 
người đó làm chủ được thân; ai làm chủ được tâm, 
người đó làm chủ được gia đình; ai làm chủ được tâm, 
người đó làm chủ được thế gian; ai làm chủ được tâm, 
người đó làm chủ được nghiệp cảm của mình; và aI 
làm chủ được tâm, người đó có tự do trong cõi sinh tử 
luân hồi. 

Tâm, bao gồm tâm thức cá nhân và tâm thức 
cộng đồng. Tâm thức cá nhân như thế nảo, thì cá nhân 
đó có đời sống đúng như thế ấy. Tâm thức cộng đồng 
như thế nào, thì nó tạo ra đời sống cộng đồng đó như 
thế ấy. Nên, tâm thức đầy tham, sân, si, kiêu mạn và 
chấp ngã sẽ tạo ra đời sống cho con người đây tính 
chất đó. 

Tâm thức cộng đồng của một xã hội mà có 
những nền văn hóa cục bộ, những tư duy cục bộ, 
những ngôn ngữ phiến diện sẽ tạo ra cho xã hội đó 
một cộng đồng đúng như tâm thức cộng đồng mà xã 


hội đã có. 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 45 

Vì vậy, trong kinh Đức Phật nói: "Tâm dẫn đầu 
các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác”. 

Do đó, muốn xây dựng xã hội thì chúng ta 
phải xây dựng bằng cách nào? Muốn chuyển hóa xã 
hội để trở nên tốt đẹp thì chúng ta phải chuyên hóa 
như thế nào? 

Chúng ta muốn xây dựng một xã hội tốt đẹp, 
muốn chuyển hóa xã hội để trở nên tốt đẹp, thì phải 
làm cho cộng đồng tâm thức nơi xã hội đó trở nên 
tốt đẹp. 

Và muốn tâm thức cộng đồng trở nên tốt đẹp, 
thì chúng ta phải làm cho tâm thức cá nhân của mỗi 
người trở nên tốt đẹp. 

Thế nào là một người tốt đẹp theo tiêu chuẩn 
đạo Phật? Đó là người từ bỏ tham, từ bỏ sân, bỏ s1, bỏ 
kiêu mạn, bỏ nghi ngờ, bỏ chấp ngã. Nghĩa là mình bỏ 
các tính chất đó nhiều bao nhiêu, thì bản thân mình 
cao quý và đẹp bấy nhiêu. Trong cộng đồng xã hội mà 
mọi người bỏ được các tính xấu đó bao nhiêu, thì cộng 


đông xã hội đó được yên ôn bây nhiêu. Xã hội của 


46 Thích Thái Hòa 
chúng ta ngày nay có nhiều phức tạp là bởi vì tâm con 
người trong cộng đồng quá nhiều phức tạp. 

Vì vậy, qua cách nhìn của Tứ tất đàn, chúng ta 
phải biết rất rõ chân lý tối hậu là tâm thức của mỗi con 
người, tâm thức cộng đồng tạo nên xã hội. Cho nên, 
nhìn những sinh hoạt xã hội, chúng ta biết được tâm 
thức cộng đồng; nhìn những hành vi, cử chỉ, ngôn ngữ, 
ứng xử của mỗi cá nhân, chúng ta biết được tâm thức 
của họ như thế nào. Và biết được như vậy, chúng ta 
mới giúp được con người tự thân, con người xã hội. 
Còn nếu không biết được, chúng ta sẽ cứ mãi chạy 
loanh quanh bên ngoài, và không đời nào giải quyết 
được tận căn để của vẫn đề. 

Cho nên, nhìn xã hội qua Tứ tất đàn, chúng ta 
phải thấy rõ cái bản chất của xã hội là ở đâu? Là ở nơi 
tâm cộng đồng; và đời sống cá nhân là ở đâu? Ở nơi 
tâm của mỗi cá nhân. Chúng ta có thể thấy được con 
người cá nhân và con người cộng đồng thì chúng ta 


mới có thê đóng góp được vào sự xây dựng xã hội, 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 47 
nếu không, chúng ta không thể xây dựng xã hội thành 
công được. 

Tôi nói ở đây, không có nghĩa là dùng duy tâm 
đối chọi với duy vật, không phải dùng tâm đối với vật. 
Tâm trong Phật giáo không phải là tâm đối với vật. 
Tâm trong Phật giáo bao trùm lên cả vạn vật, bao trùm 
lên mọi sự hiện hữu. 

Đó là chân nghĩa của xã hội. 

Thứ hai, chúng ta phải có cái nhìn xã hội là 
duyên khởi. 

Bởi vì bản thân con người, tự thân con người là 
duyên khởi thì xã hội là hình ảnh phóng đại của tự 
thân con người, nên xã hội là một duyên khởi lớn, mọi 
sinh hoạt xã hội là một sự tương tác qua lại lẫn nhau 
để hình thành. Vì vậy, mình muốn bảo vệ mình thì 
mình phải bảo vệ xã hội; mình muốn xây dựng con 
người của mình cho đẹp, thì mình phải xây dựng xã 
hội. Minh phải làm cho xã hội ồn định, thì bản thân 


mình cũng sẽ ôn định theo xã hội. 


48 Thích Thái Hòa 

Nếu mình muốn bảo vệ xã hội, thì mình phải 
bảo vệ thiên nhiên. Nếu mình bảo vệ xã hội mà lại làm 
cho trái đất bị thương tốn, làm cho không khí bị ô 
nhiễm, làm cho các thiên hà khác bị thương tốn, thì 
chính là mình đang phá xã hội. Cái nhìn duyên khởi 
trong Phật giáo, cho phép mình đi tới kết luận như thế. 

Sự kiện núi lửa gây ảnh hưởng đến xã hội Âu 
Châu mấy tuần qua là một điều khiến chúng ta phải 
lưu ý đến giáo lý duyên khởi của Đức Phật, đặc biệt là 
giáo lý kinh Kim Cang mà Đức Phật đã dạy: Chúng ta 
muốn bảo vệ xã hội thì phải bảo vệ cái không phải xã 
hội. Cho nên, xã hội không phải chỉ có con người đi 
qua, đi lại trao đổi với nhau bằng văn hóa, bằng tư 
tưởng, băng giáo dục, bằng kinh tế, bằng chính trị, 
băng giao thông tiện lợi,...mà xã hội cũng có nghĩa là 
thiên nhiên. Thiên nhiên đóng một vai trò rất quan 
trọng trong vấn đề xây dựng và ổn định xã hội. Vì 
vậy, trong cách nhìn xây dựng xã hội theo Phật giáo 
có những yếu tố căn bản: Xã hội gồm con người, đất, 


nước, gió, lửa, không gian, tâm và thức, mà kinh Thủ 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 49 
Lăng Nghiêm gọi là bảy đại chủng. Chính bảy đại 
chủng này tạo nên xã hội con người. Tùy thuộc tâm 
thức cộng đồng của con người như thế nảo, thì bảy đại 
chủng đó biểu hiện ra những sinh hoạt, những tướng 
trạng đúng như cộng đồng tâm thức ấy. 

Xã hội không thể tồn tại được, nếu không có 
nước. Xã hội không thể tồn tại được, nếu không có 
đất. Xã hội không thể tồn tại được, nếu không có lửa. 
Xã hội không thể tồn tại được nếu không có không 
khí. Xã hội không thể tồn tại được, nếu không có 
không gian để thở và để cho mọi sự hiện hữu tự nó 
vận hành. Xã hội không thể tồn tại được, nếu không 
có tâm và thức. Và xã hội này không thể tồn tại được 
nếu con người trong xã hội đi tới với nhau bằng tâm 
ích kỷ, tâm thấp kém. Và xã hội không thể gọi là xã 
hội, nếu không có con người hoạt động bên trong đó. 
Cho nên, xã hội là một tập hợp, được tạo nên bởi bảy 
yếu tố cơ bản. 

Ngày nay, con người vì do tầm nhìn hạn chế, 


nên cứ nghĩ là xã hội chỉ có những con người sinh 


50 Thích Thái Hòa 


hoạt đi lại, đối xử với nhau, các hoạt động văn 
chương, thi ca, triết học, giáo dục, từ thiện, chính 
trị,... Cách nhìn xã hội như vậy thật là thiếu sót, thiếu 
chánh kiến, thiếu chánh tư duy. 

Cho nên, chúng ta phải biết xây dựng và bảo vệ 
xã hội băng cách xây dựng và bảo vệ cái không phải là 
xã hội, đó là đất, nước, gió, lửa, không gian; băng 
cách bảo vệ môi trường sinh thái của chúng ta. Nếu 
chúng ta bảo vệ xã hội mà không bảo vệ những cái 
không xã hội như là môi trường, như là thiên nhiên thì 
chính chúng ta đang phá hủy bản thân mình. Và chúng 
ta biết xây dựng và bảo vệ xã hội là chúng ta phải biết 
xây dựng và bảo vệ tâm và thức của mỗi chúng ta. 

Đây là điều mà Thầy hiến tặng đến các 
anh/chị/em và các anh/chị/em khi có điều kiện sẽ nói 
cho các đoàn sinh của mình, và cho mọi thành phần 
của xã hội biết. 

Vậy nên, ứng dụng Tứ tất đàn vào đời sông xã 
hội là chúng ta phải thấy xã hội cho rõ để ứng dụng. 


Nếu không thấy được xã hội trong sự tương tác duyên 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 51 
khởi, thì quả thật là chúng ta đã có quá nhiều sơ suất 
đối với sự hiểu biết về xã hội. 

Một điều đáng mừng cho tư duy con người ngày 
nay là đã có được những cổ vũ để đi tới sự sinh hoạt 
toàn cầu. Trên thế giới đã có những tô chức không biên 
giới: Nhân đạo không biên giới, tình thương không 
biên giới..., những nước giàu có biết nhìn về những 
nước nghèo nàn để giúp đỡ không điều kiện. Đó là một 
điều đáng trân trọng, đáng tin tưởng về sự phát triển 
của lương trI con người. 

Hiện nay vẫn có nhiều quốc gia thấp kém, tư 
duy lạc hậu, vẫn dòm ngó các quốc gia nhược tiểu để 
lẫn mốc, tìm cách chiếm đất đai, mở rộng lãnh thổ. 
Điều này chứng tỏ trình độ văn hóa của các quốc gia 
đó còn rất thấp kém, trình độ tư duy, nhận thức còn rất 
chậm tiến về gíao lý duyên khởi và sự toàn thê. 

Cái chấp ngã của bản thân gây thiệt hại đối với 
xã hội ít hơn, so với cái chấp ngã của cộng đồng. Cái 
chấp ngã của một dân tộc gây thiệt hại rất nhiều cho 


các dân tộc khác. Chúng ta phải lưu ý điều này. 


52 Thích Thái Hòa 

Nếu không thấy được xã hội là duyên khởi, 
chúng ta có thể mệnh danh một dân tộc hùng mạnh đi 
xâm lăng các đất nước yếu kém, mà bản thân của dân 
tộc võ biền Ấy, lại cho đi xâm lăng nước khác là một 
việc làm chính nghĩa. Đó là một cái nhìn sai lầm so 
với cái nhìn duyên khởi, cái nhìn đại từ bi trong đạo 
Phật. Chúng ta cần phải lưu ý điều này. 

Khi mình ca ngợi dân tộc mình thì cũng có 
nghĩa là mình đang làm cho dân tộc mình bị cô lập. Vì 
vậy, trong lời mở đầu của hiến chương Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất, các Thầy Tổ của chúng ta 
đã hạ bút và đề một câu cực kỳ thông minh: "G/áo hội 
Phật giáo Việt Nam T hồng Nhất không đặt sự tôn tại 
của mình trong nguyên vị cả biệt mà đặt sự tôn tại của 
mình trong lòng dán tộc và nhán loại". Đó là cái nhìn 
của Bồ tát đạo, cái nhìn của Phật đạo. Và vì vậy, Phật 
Giáo Việt Nam là vĩnh viễn tồn tại. Khi nào dân tộc 
Việt Nam không còn, thì Phật Giáo Việt Nam mới 
không còn; Khi nào cả nhân loại không còn thì Phật 


Giáo Việt Nam mới không còn. Đó là các vị tôn túc 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 2 
của chúng ta với cái nhìn của giáo lý duyên khởi, cái 
nhìn của Bồ tát đạo đã gắn liền sự tồn tại của Phật 
giáo với sự tồn tại dân tộc và nhân loại, chứ không 
phải tồn tại trong từng thời đại của chính quyền. Nếu 
găn liền sự tồn tại của Phật giáo theo từng thời đại 
chính quyền lãnh đạo, thì khi một chính quyên sụp đồ, 
Phật giáo cũng sụp đồ sao? Cho nên, Phật giáo không 
bao giờ bị sụp đồ, khi dân tộc Việt Nam còn, khi nhân 
loại còn. Cái còn đó là cái còn trong sự tương quan 
duyên khởi; cái còn như là cái còn của Đệ nhất nghĩa 
đế có mặt ở trong Thế gian tất đàn, Đối trị tất đàn, Vị 
nhân tất đàn. Cho nên, Thế gian tất đàn có mặt ở đâu 
thì Đệ nhất nghĩa tất đàn có mặt ở đó; Đối trị tất đàn 
có mặt ở đâu thì Đệ nhất nghĩa tất đàn có mặt ở đó; Vị 
nhân tất đàn có mặt ở đâu thì Đệ nhất nghĩa tất đàn có 
mặt ở đó. Nói một cách khác, dân tộc Việt Nam có 
mặt ở đâu, thì Phật giáo Việt Nam có mặt ở đó, con 
người Việt Nam ở đâu, thì Phật giáo Việt Nam có mặt 
ở đó. Có mặt để làm gì? Có mặt để góp phần từ bi và 


trí tuệ của mình vào đê xây dựng cho xã hội. Có mặt 


54 Thích Thái Hòa 
để làm gì? Để tiếp tục đào tạo thanh thiếu đồng niên 
theo tỉnh thần của Phật giáo, góp phần xây dựng xã 
hội dưới cái nhìn Phật giáo. 

Vậy nên, nhìn xã hội mình phải thấy được bản 
chất xã hội là gì "Nó tồn tại như thế nào thì mới có 
thể thuyết pháp, hoằng hóa lợi sinh, mới có thể ứng 


dụng Tứ tât đàn vào đời sông xã hội được. 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 35 
Phương pháp ứng dụng 


Tứ tâầt đàn vào đời sông xã hội 


Ai là người ứng dụng Tứ tất đàn vào xã hội? Đó 
là vấn đẻ. 

Người đầu tiên ứng dụng Tứ tất đàn vào sự 
nghiệp hoằng pháp lợi sinh, độ đời là Đức Phật. Tiếp 
theo Đức Phật là các vị lịch đại Tổ sư. Tiếp theo nữa 
là các vị Bồ Tát. Các vị Bồ Tát sau khi đã hoàn thành 
được căn bản Phật học, tức là tự hoàn thiện được mình 
về mặt đạo đức, nhân cách thì nghĩ đến công ơn của 
Phật, công ơn của Tổ, của cha mẹ, công ơn của mọi 
người, mọi loài, công ơn của xã hội mà phát khởi tâm 
Bỏ đề, thực hành Bồ tát đạo. 

Cho nên, người có thể ứng dụng Tứ tất đàn vào 
sự tu học và hoằng pháp lợi sinh hiện nay phải là 
những người có tâm Bồ tát, mà cụ thể là những người 
thọ trì Bồ Tát giới, thực hành Bồ Tát đạo, nghĩa là đi 


trên con đường của Đại thừa. 


56 Thích Thái Hòa 


Bởi vì sau khi hoàn thiện được bản thân về mặt 
nhân cách, đạo đức, Bồ Tát thấy rằng thế gian còn tăm 
tối. Bản thân mình thánh thiện mà thế gian tăm tối, bản 
thân mình sống hạnh phúc mà thế gian đau khổ, bản 
thân mình sang trọng mà thế gian thấp kém thì cái thấp 
kém của thế gian có thể ảnh hưởng đến cái cao thượng 
của mình. Cũng như mình xây một ngôi nhà đẹp trong 
một khu vườn đẹp mà không có đường đi vào, không 
có ai thưởng thức được thì ngôi nhà đẹp của mình, khu 
vườn đẹp của mình có giá trị gì, có lợi ích gì. 

Do đó, muốn ngôi nhà mình đẹp, khu vườn 
mình đẹp thì phải có con đường đẹp dẫn vào, có 
những con người với đầy đủ trình độ, khả năng thưởng 
thức những thứ đẹp đẽ, những thứ quý giá đó. Mình 
cũng phải làm cho cả những người chung quanh ngôi 
nhà mình sạch hơn, đẹp hơn thì cái đẹp của ngôi nhà 
mình mới có giá trỊ. 

Và quan trọng hơn nữa, là mình phải làm sao để 
mọi người có thể thưởng thức được hết những trân 


quý trong nhà mình. 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 57 

Muốn vậy, tự thân con người phải tự hoàn thiện 
bản thân, hoàn thiện nhân cách của mình, rồi nhìn ra 
ngoài xã hội và phát khởi tâm Đại thừa để thực hành 
Bồ tát đạo, để giúp cho những người khác cũng hạnh 
phúc như mình, hoàn thiện như mình, có nhân cách 
như mình, có đời sống cao đẹp như mình, sang trọng 
như mình và an lạc như mình. 

Con đường mà lợi mình, lợi người như thế gọi 
là con đường của Bồ tát hạnh. Làm lợi mình, lợi người 
như thế gọi là hạnh của Bồ Tát. Tâm làm lợi mình, lợi 
người như thế gọi là tâm của Bồ Tái. 

Bây giờ, Bồ Tát ở trong cõi người, từ nơi thế 
giới con người mà phát tâm Bồ tát, thì phải nhắm vào 
nơi xã hội chúng ta đang sống. Mà muốn chuyền hóa 
xã hội chúng ta đang sông, chúng ta phải nhắm tới 
chuyền hóa những người thương yêu liên hệ với chúng 
ta. Bồ Tát thì phải làm cho vợ, cho chồng của Bồ tát 
dễ thương. Còn nếu Bồ tát tại gia mà vợ mình không 
dễ thương, chồng mình không dễ thương thì mình còn 


nói dễ thương với ai được. Bồ tát cha, Bồ Tát mẹ phải 


58 Thích Thái Hòa 


làm cho con cháu mình dễ thương ra, nếu không thì 
mình nói ai được giữa cuộc đời này. Giữa bạn bè với 
nhau, mình phải làm cho bạn mình dễ thương ra, nếu 
không thì làm sao mình nói với các đối tượng xã hội 
khác được. 

Các đối tượng xã hội, họ nhìn vào mình dưới 
nhiều khía cạnh, góc độ khác nhau, nhưng trước hết, 
họ nhìn vào nhân cách tu tập của mình. Nếu mình 
không có nhân cách, thì có nói chăng cũng chỉ là sáo 
ngữ, chỉ là bản nhạc ca ngợi nghe êm tai, chứ chẳng 
CÓ giá trị gì. 

Do đó, muốn ứng dụng Tứ tất đàn vào sinh hoạt 
Xã hội, trước hết chúng ta phải phát tâm Bồ đề, thực 
hành Bồ tát đạo, nói một cách khác, phải phát khởi tâm 
chí Đại thừa để đi vào cuộc sống, để có mặt ngay giữa 
cuộc đời này, có mặt ngay nơi xã hội đầy biến động và 
sinh động này để gây dựng lại những gì đã đồ vỡ, hàn 
gắn lại những gì đã rạn nứt, dựng đứng lại những gì đã 
xiêu vẹo, bật đèn cho người ta thấy, chỉ đường cho 


người ta đi đên nơi an ôn, hạnh phúc, cao thượng. 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 59 

Muốn như vậy, người Phật tử ứng dụng Tứ tất 
đàn phải lắng nghe và học hỏi không biết mệt mỏi. 
Minh phải học hỏi những gì thế gian đã có. Chắc chăn 
các anh/chị/em đã được học về Ngũ minh rỒi. Ngũ 
minh là năm phương pháp mà người học giáo lý Đại 
thừa phải học, phải nghiên cứu, phải thực tập để có 
khả năng đi vào sống giữa lòng xã hội, làm thay đổi xã 
hội theo hướng Phật Pháp. 

Thứ nhất là Thanh minh. Thanh minh có nghĩa 
là hiểu rõ về mọi thứ ngôn ngữ. 

Mình ở Mỹ thì phải nói được ngôn ngữ của 
người Mỹ mới có thể giúp được cộng đồng người Mỹ. 
Bây giờ các anh/chị/em ở Mỹ mà còn nói tiếng Việt và 
chỉ giúp được cộng đồng người Việt mà không giúp 
được cộng đồng người Mỹ thì làm sao mà giúp cho xã 
hội Mỹ đi theo hướng Phật pháp được. Xã hội Mỹ có 
những cái đã hoàn thiện về mặt khoa học kỹ thuật, 
nhưng mặt tâm linh, tín ngưỡng và những mặt khác vẫn 
chưa hoàn thiện, thì bây giờ, vai trò của các anh/chị/em 


là phải hoàn thiện cho xã hội người Mỹ, cho cộng đồng 


60 Thích Thái Hòa 
người Mỹ về mặt Phật pháp. Và mình có thể giới thiệu 
đạo Phật Việt Nam, lịch sử Phật giáo Việt Nam cho 
người Mỹ biết, mà muốn được như vậy, mình phải giỏi 
về Thanh minh, tức là ĐIiỏ1 về ngôn ngữ học, tục ngữ, 
phương ngữ của người Mỹ. Không những vậy, mình 
còn phải giỏi về văn hóa, luật lệ của người Mỹ nữa. 

Cho nên, Phật tử muốn đi vào đời, ứng dụng Tứ 
tất đàn làm thay đổi xã hội của người Mỹ theo hướng 
Phật pháp thì phải giỏi về Thanh minh. 

Thứ hai là Nhân minh, tức là giỏi về luận lí học. 
Người ta nói ra là mình biết được họ nói sai ở chỗ nào, 
đúng ở chỗ nào. Muốn chinh phục người khác, thì 
mình phải có những luận lý sắc bén, nếu không thì 
khó mà làm cho người ta nghe và chấp nhận luận điểm 
của mình. 

Không có Nhân minh, mình không biết đúng sai. 
Sống ở trong một cộng đồng nào đó, mình phải biết biện 
luận để nêu rõ chánh lý và phá bỏ tà kiến của cộng đồng 
đó, nâng cộng đồng đó đi lên với chánh kiến. Vì vậy, 


chúng ta phải có Nhân minh luận. 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 61 

Thứ ba là Công xảo minh, tức là phải giỏi về 
khoa học công nghệ. Nhất là trong xã hội Mỹ rất phát 
triển về khoa học công nghệ, khoa học thông tin thì 
chúng ta phải giỏi cái đó, đi vào trong lĩnh vực đó để 
ứng dụng Tứ tất đàn vào đó. Qua Tứ tất đàn, chúng ta 
có thể làm thay đổi xã hội Mỹ theo hướng Phật pháp, 
giúp cho xã hội Mỹ ổn định lại tất cả những gì mà họ 
chưa thể ồn định. Chúng ta đóng góp được như vậy là 
nhờ vào Công xảo minh. 

Thứ tư là Y phương minh, tức là phải giỏi về y học. 

Chúng ta phải giỏi về y khoa. Y khoa ở đây 
không chỉ là các bệnh về sinh lý, về cơ thể người mà 
còn phải giỏi về tâm học, tâm lý trị liệu nữa. 

Và sau khi chữa lành các bệnh trên thân của họ, 
bệnh trong tâm của họ thì ta đưa họ đi về đâu? 

Ta có Thế gian tất đàn rồi, Vị nhân tất đàn rồi, 
Đối trị tất đàn rồi, ta thành tựu ba mặt đó rồi, thì ta 
phải đưa họ đi về Đệ nhất nghĩa tất đàn, tức là cái 
chân lý tối hậu mà Phật giáo muốn nói cho cuộc đời, 


Phật giáo muốn hiến tặng cho cuộc đời. Như trong 


62 Thích Thái Hòa 


kinh Pháp Hoa, đức Phật muốn đưa người đi tới nơi 
bảo sở, chứ không phải dừng lại ở hóa thành. Nhưng 
muốn đưa người ta đi tới bảo sở, mình phải có khả 
năng tạo ra hóa thành để cho mọi người dừng chân, vì 
đường đi xa quá, sức người có hạn. 

Thứ năm là Nội minh, tức là giáo lý của mình. 

Như vậy, chúng ta thấy răng, trong Ngũ minh 
thì Thanh minh, Y phương minh, Công xảo minh, 
Nhân minh thuộc về Thế gian tất đàn, Đối trị tất đàn, 
Vị nhân tất đàn, còn Nội minh là Đệ nhất nghĩa tất 
đàn. Minh làm y học là để chuyền vận Nội minh cho 
xã hội, tức là phải nói được giáo lý đức Phật dạy, mục 
đích lời Phật dạy, mục đích ra đời của đức Phật, mục 
đích kinh điển Phật giáo lưu truyền là để làm gì cho xã 
hội con người. Và để nói được những điều đó, mình 
phải biết sử dụng ngôn ngữ, y dược, khoa học công 
nghệ, sử dụng luận lý để chuyên tải. Do đó, một vị đi 
vào xã hội để ứng dụng Tứ tất đàn vào trong sinh hoạt 


của xã hội, vị đó phải có tâm Bồ đê rộng lớn, có 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 63 
những phương tiện thực tiễn, mới có thể đóng góp và 
làm thay đổi xã hội theo tinh thần Phật giáo. 

Trong xã hội mình làm thay đổi đó, phải lẫy hai 
chất liệu trí tuệ và từ bi làm chủ yếu. 

Để thay đổi toàn thể thế giới, mình có Thế gian 
tất đàn. Để thay đổi từng cá nhân, từng xã hội, mình 
có Cá cá vị nhân tất đàn. Xã hội Việt Nam khác với xã 
hội Mỹ; xã hội Trung Hoa khác với xã hội Pháp; xã 
hội Pháp khác xã hội Anh,... Đi đến đâu mình cũng 
biết được Thế giới tất đàn như vậy, Vị nhân tất đàn 
như vậy, thì mình mới sử dụng Đối trị tất đàn thành 
công, mới đưa xã hội đi về với Đệ nhất nghĩa tất đàn, 
nếu không thì sẽ thất bại. 

Các anh/chị/em tụng kinh Pháp Hoa, kinh Phổ 
Môn đã biết, Bồ Tát Quán Thế Âm, đối với người cần 
hiện thân trưởng giả, Ngài liền hiện thân trưởng giả để 
thuyết Pháp; đối với người cần hiện thân tế tướng để 
thuyết Pháp, Ngài liền hiện thân tế tướng để thuyết 
Pháp; đối với người cần hiện thân đạo đức, như Tỳ 


kheo, Tỳ kheo ni đề thuyết Pháp, Bồ Tát liền hiện thân 


64 Thích Thái Hòa 
Tỳ kheo, Tỳ kheo ni để thuyết Pháp,... Ấy là Bồ Tát 
Quán Thế Âm đã thành tựu Đối trị tất đàn, Vị nhân tất 
đàn, Thế gian tất đàn. Và thuyết Pháp để đưa người ta 
đi tới đâu? Tới sự an lạc, hạnh phúc và thành Phật 
trong tương lai, từ đó, họ sanh khởi niềm tin là bản 
thân mình cũng có Phật tính, mình cũng có khả năng 
thành Phật, thấy được đau khổ của người khác cũng là 
đau khổ của mình, từ đó mà khởi tâm hành Bồ Tát 
đạo. Như thế là thành tựu được mục đích thuyết Pháp, 
tức là Đệ nhất nghĩa tất đàn. 

Cho nên, phương pháp ứng dụng Tứ tất đàn là 
trước hết, người ứng dụng Tứ tất đàn phải là người có 
tâm Bồ tát, phải học hỏi giáo lý xuyên suốt từ Thanh 
văn đến Đại thừa, và đừng dừng lại ở nơi hạnh Thanh 
văn. Hạnh Thanh văn giống như hạnh của một người 
giàu đóng cửa, hưởng thụ một mình, bà con không ai 
có lợi gì cả. Do đó, tự hoàn chỉnh hạnh Thanh văn rồi, 
phải hướng tới và phát tâm thực hành hạnh Bồ tát, thì 
hạnh Thanh văn mới có ý nghĩa. Hạnh Thanh văn là 


hạnh trong sạch và hoàn thiện tự thân, nếu hạnh ấy mà 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 65 
có Bồ tát hạnh ở trong, thì mình có thể đem sự trong 
sạch đó làm trong sạch, lợi ích cho nhiều người. Cũng 
như người nhà giảu, giàu có là quý, nhưng biết đem tài 
sản của mình chia sẻ cho nhiều người chung quanh, 
những người nghèo khó hơn mình, từ đó, những người 
nghẻo cảm đức từ bị của mình nên quy y Tam bảo, bỏ 
ác làm lành, có tâm hướng thượng. Đó chính là con 
đường của Bồ tát, con đường ứng dụng Tứ tất đàn vào 
đời sống xã hội. 

Người đầu tiên chuyền tải Pháp và ứng dụng Tứ 
tất đàn vào đời sông xã hội là Đức Phật, sau đó là các 
vị Tổ sư của chúng ta, tiếp theo là các vị Tăng ni, Phật 
tử thọ trì Đại thừa Bồ tát giới thiết lập trên nền tảng 
của Bồ đề tâm. 

Bồ đề tâm có hai chất liệu trí tuệ và từ bi. Nhờ có 
hai chất liệu này mà Phật giáo có mặt giữa cuộc đời 
một cách đích thực để góp phần xây dựng một xã hội 
theo cái nhìn của Phật giáo. Thầy nhắc lại là đạo Phật 
không phải đi vào cuộc đời, đạo Phật có ngay giữa 


cuộc đời. Nêu nói răng đạo Phật đi vào cuộc đời thì đó 


ó6 Thích Thái Hòa 
không phải là cách nói theo ngôn ngữ Đệ nhất nghĩa 
tất đản. 

Nói theo ngôn ngữ Đệ nhất nghĩa tất đàn là Phật 
giáo có mặt ngay giữa cuộc đời, chứ không phải có 
bên lề cuộc đời hay ngoài cuộc đời, để rồi từ đó mà đi 
vào cuộc đời. Chắc chắn rằng, các anh/ch1/em đã học 
kinh Pháp Hoa, và thấy hoa sen có mặt ở trong bùn, 
chứ không phải hoa sen đứng ở ngoài bùn, rồi đi vào 
trong bùn và nở ra hoa. Và các anh/chự/em cũng đã 
học kinh Duy Ma Cật và đã biết rằng, sinh tử và Niết 
bàn không phải là hai cửa ngõ khác nhau, mà là hai 
mặt của sự giác ngộ. Và bài Tứ diệu để cũng đã cho ta 
thấy rằng, Đức Phật dạy Tứ diệu đề về khổ, tập. diệt, 
đạo, thì khổ và tập là mặt của sinh tử; diệt và đạo là 
mặt của Niết bàn. Khổ và tập là mặt của hệ lụy, của 
phiền não, còn diệt và đạo là mặt của Bồ đề, của giải 
thoát. Khổ và tập là nguyên nhân và kết quả của khổ 
đau trong sinh tử; diệt và đạo là nguyên nhân và kết 
quả của đời sống giải thoát an lạc. Như vậy rõ ràng 


đạo Phật không phải đứng ngoài cuộc đời hay bên lề 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 67 
cuộc đời để đi vào, mà đạo Phật có mặt ngay giữa 
cuộc đời để làm cho cuộc đời có ý nghĩa. Cho nên giải 
thoát và hệ lụy cũng chỉ như hai mặt của một bàn tay 
mà thôi. Chúng ta phải hiểu như vậy rồi, chúng ta mới 
nói đạo Phật có mặt giữa cuộc đời đề giúp cho xã hội 
thăng hoa. 

Như vậy, rõ ràng rằng, đạo Phật có mặt ngay 
giữa lòng xã hội, để làm cho xã hội nở ra hoa trái của 
sự an lạc, giải thoát, của trí tuệ và từ bi. 

1. Ứng dụng Tứ tất đàn vào xã hội vĩ mô 

Theo cách nhìn của Phật giáo, thì xã hội không 
phải chỉ là những sinh hoạt thuộc về loài người, mà nó 
bao gồm cả y báo và chánh báo của lục đạo chúng 
sinh, của ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Và 
lục đạo chúng sinh thì bao gồm cả chư thiên, nhân 
loại, atula, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Vì vậy, Phật 
giáo nhìn xã hội với một tầm vĩ mô rất lớn, một cái 
nhìn toàn thể và chỉ tiết. Và tất cả những hoạt động 
của sáu loài gồm: Chư thiên, nhân loại, A Tu La, súc 


sinh, ngạ quỷ, địa ngục đều liên hệ đến những hoạt 


68 Thích Thái Hòa 
động của xã hội con người. Chúng ta muốn hiểu xã 
hội con người, thì chúng ta phải hiểu những cái gì 
không phải là con người, không phải là xã hội con 
người. Cho nên, chúng ta muốn hiểu xã hội con người 
thì chúng ta phải có tầm nhìn và tầm hiểu về xã hội 
chư thiên, xã hội của a tu la, xã hội của súc sinh, xã 
hội của ngạ quỷ, xã hội của địa ngục thì chúng ta mới 
có thể hiểu được xã hội con người một cách hoàn 
chỉnh hơn, chính xác hơn. 

Và khi chúng ta đã hiểu được xã hội con người 
qua xã hội của chư thiên, xã hội của atula, xã hội của 
súc sinh, xã hội của ngạ quỷ, xã hội của địa ngục, thì 
chúng ta mới có thể áp dụng được pháp Tứ tất đàn vào 
xã hội con người, để xây dựng xã hội con người theo 
tinh thần Phật giáo. 

Và muốn hiểu xã hội của hết thảy lục đạo chúng 
sinh, chúng ta phải hiểu nhân và quả của chúng. Chư 
thiên do tu nhân gì, thực tập nhân øì, duyên gì hỗ trợ, 
mà đạt tới quả báo của thế giới chư thiên. Nhân loại 


do thực tập Pháp gì, do tu Pháp gì, do thành tựu nhân 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 69 
gì, thực tập nhân gì, duyên gì, mà đi tới thế giới ở 
trong loài người. A Tu La là do nhân gì, duyên gì, quả 
gì mà tạo nên thế giới của họ, tạo nên xã hội của họ. 
Và thế giới súc sinh, xã hội súc sinh cũng vậy, do 
nhân gì, duyên gì, quả gì mà đi tới thế giới của súc 
sinh. Và ngạ quỷ là do nhân gì, duyên gì mà đi tới thế 
giới, xã hội của ngạ quỷ. Địa ngục là do nhân gi, 
duyên gì mà tạo nên xã hội của địa ngục hay thế giới 
của địa ngục. Chúng ta hiểu được thế giới của chư 
thiên, của nhân loại, của atula, của súc sinh, ngạ quỷ, 
địa ngục qua nhân duyên, nhân quả, nghiệp báo, thì 
chúng ta mới hiểu được thế nào là Thế giới tất đàn. Và 
khi chúng ta hiểu được Thế giới tất đàn như vậy, thì 
chúng ta mới ứng dụng Phật Pháp vảo trong các thế 
giới ấy, xã hội ấy để có thể đưa họ đi về với Đệ nhất 
nghĩa tất đàn. 

Chúng ta phải hiểu xã hội dưới một cái nhìn bao 
quát và chỉ ly của Phật Pháp, cái nhìn băng trí tuệ ở 
trong Phật giáo. Còn nếu chúng ta chỉ hiểu xã hội con 


người, qua những hoạt động của nó về kinh tế, chính 


70 Thích Thái Hòa 


trị, văn hóa, xã hội, từ thiện, tín ngưỡng,... thì chúng 
ta chưa hiểu xã hội của con người là gì. Nếu ta chỉ 
hiểu rằng, những hoạt động xã hội là những hoạt động 
trên những lĩnh vực ấy, và chỉ là những lãnh vực ấy, 
thì những hoạt động xã hội của chúng ta sẽ không 
thành công. Tại sao? Vì chúng ta chỉ hiểu những sinh 
hoạt của xã hội con người chỉ là những sinh hoạt đơn 
thuần của con người thôi, cái hiểu như vậy chưa phải 
là chánh kiến ở trong đạo Phật. Và cái chiêm nghiệm 
về thế giới con người mà chỉ nhắm tới con người thôi, 
thì chưa phải là chánh tư duy ở trong đạo Phật. Chúng 
ta nghĩ về con người và chỉ duy trì suy nghĩ về con 
người thôi, thì đúng là chúng ta chưa có chánh niệm ở 
trong đạo Phật. Chúng ta chỉ nói ngôn ngữ con người 
và chỉ nhằm tới con người và xã hội con người thôi, 
thì chúng ta vẫn chưa hiểu chánh ngữ ở trong Bát 
chánh đạo ở trong đạo Phật. Và chúng ta hành hoạt mà 
chỉ nhăm tới phạm vi con người thôi, chỉ những hành 
động liên hệ đến con người thôi, thì chúng ta chưa 


hiểu được chánh nghiệp ở trong đạo Phật, trong Bát 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 7] 
chánh đạo. Và chúng ta tu tập thiền định mà chỉ nhắm 
tới buông thư, chỉ xả những cái sốc, những bận rộn 
trong thế giới con người thôi, thì chúng ta chưa hiểu 
thế nào là chánh định ở trong đạo Phật, ở trong Bát 
chánh đạo. Do đó, qua bài học này, chúng ta phải học 
cho kỹ và có tầm nhìn thế nào là Thế giới tất đàn hay 
thế gian tất đàn. Nếu chúng ta không hiểu Thế gian tất 
đàn, chúng ta khó mà đóng góp phần mình vào thế 
ĐIỚI COn người. 

Tất cả các anh/chị/em đã thấy, ngày hôm nay thế 
giới đang sôi nổi bởi bầu không khí của thế giới đang 
bị ô nhiễm và những động đất, thiên tai, hỏa hoạn, núi 
lửa làm cho xã hội Âu châu mù mịt khó khăn. Do đâu 
mà có? Có phải là do thiên nhiên không được bảo 
toàn, con người khai thác thiên nhiên đến một mức độ 
mà thiên nhiên phải lên tiếng, lên tiếng đề bảo toàn lại 
những gì mà thiên nhiên đã bị cướp mất bởi con 
người, bởi lòng tham của con người, bởi cái nhìn sai 


lạc của con người về thê giới, vê xã hội. 


T2 Thích Thái Hòa 


Cho nên thầy hy vọng qua thời pháp thoại này, 
tất cả các anh/chị/em Vạn Hạnh I của Hoa Kỳ sẽ có 
được một tầm nhìn rộng lớn hơn, để có thế đóng góp 
được cái nhìn của Phật Pháp, cái tu học của Phật Pháp 
vào trong môi trường, trong xã hội mà các anh/chị/em 
đang có mặt, nói cách khác là cho xã hội con người 
nói chung và xã hội Hoa Kỳ mà các anh/ch/em đang 
có mặt ở đó. 

2. Áp dụng Tứ tất đàn cụ thể trong tô chức Gia 
Đình Phật Tử 

Bây giờ mình nói theo nghĩa cụ thể mà tổ chức 
của các anh/chị/em là tổ chức Gia đình phật tử, ấy là 
một tổ chức nhỏ trong cộng đồng xã hội nhân loại, 
chúng ta có thể áp dụng Tứ tất đàn vào tổ chức Gia 
đình phật tử, thì phải áp dụng như thế nào? 

Gia đình phật tử hiện nay đã trở thành Gia đình 
phật tử liên kết với nhau để trở thành một tổ chức toàn 
cầu. Bởi vậy, muốn áp dụng Tứ tất đàn vào tổ chức 
này, thì phải hiểu thế nào là Gia đình phật tử toàn cầu. 


Gia đình phật tử toàn cầu được tạo nên, bởi Gia đình 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn T3 
phật tử các châu lục, các quốc gia. Như vậy, mình 
muốn ứng dụng Tứ tất đàn vào Gia đình phật tử toàn 
cầu, thì mình phải có cái nhìn toàn cầu, qua cái nhìn 
từng châu lục, từng quốc gia thì mình mới có thê điều 
khiến được, lãnh đạo được Gia đình phật tử toàn cầu, 
Gia đình phật tử trên thế giới. Điều này là anh Bạch 
Hoa Mai làm Tổng thư ký Gia đình phật tử trên thế 
giới cần phải lưu ý. Nếu mình muốn điều khiển một 
Gia đình phật tử toàn cầu thành công, mình phải hiểu 
được văn hóa, chính trị, luật pháp, tôn giáo của từng 
vùng, mà không phải chỉ hiểu Phật giáo không là đủ. 
Ví dụ ở xã hội Tây phương thì Thiên chúa giáo có gốc 
rễ như thế nào, Tin lành có gốc rễ như thế nào, Anh 
giáo có gốc rễ như thế nảo, và ở các nước Trung đông, 
Indonexia, Malaysia... thì hồi giáo, có ảnh hưởng như 
thế nào và đức tin của quần chúng các nước đó đối với 
tôn giáo bản xứ như thế nào, mình phải nắm vững. 
Nắm vững và hiểu biết như vậy gọi là Thế giới tất đản. 

Và khi nắm vững niềm tin, kinh tế, chính trị, luật 


pháp,...của từng quốc gia như vậy, thì mình mới có 


74 Thích Thái Hòa 


thể chuyển tải được chất liệu Phật Pháp vào trong 
vùng đó. Và trong ngôn ngữ Phật giáo các anh/chỊ/em 
thường nghe là tùy duyên hóa độ. Tùy duyên để 
chuyền tải Phật Pháp vào. Nhưng tùy duyên mà không 
bị tiêu diệt, không bị biến thể là bởi vì mình có Đệ 
nhất nghĩa tất đàn, tức là tùy duyên mà bắt biến. Tùy 
duyên mà không bị đánh rơi mục đích của mình. 

Ban hướng dẫn của các châu lục cũng phải biết 
được cái toàn thể và cái chi tiết của từng vùng, từng 
khu vực mới có thể chuyển tải được Phật Pháp vào 
trong từng khu vực của mình, và trong sự chuyền tải 
Phật Pháp đó, mình có luôn cả tổ chức gia đình phật tử 
của mình. Mình muốn duy trì tổ chức gia đình phật tử 
thì phải duy trì cho được tinh thần của đạo Phật. Và 
mình duy trì được tinh thần đạo Phật thì mới duy trì 
được tinh thần tổ chức của các giáo hội. Và duy trì 
được tư tưởng, tinh thần tổ chức của các giáo hội, thì 
mình mới duy trì được đoàn thể của mình. Tùy theo 
mức độ quy định của các nội quy, quy chế của các 


hiến chương. Nếu đạo Phật không còn, thì các nhân 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 1 
danh tô chức Phật giáo trở thành ra lộng ngôn mà thôi. 
Cho nên, phải hiểu thế nảo là toàn thể, thế nào là từng 
vùng, mới ứng dụng được Đệ nhất nghĩa tất đàn vào 
trong đó. Cho nên, muốn ứng dụng được Đệ nhất 
nghĩa tất đàn thì phải hiểu và ứng dụng cho được Thế 
giới tất đàn. 

Đó là Thầy nói một cách tổng quát. Bây giờ mình 
nói cụ thê hơn một chút về tổ chức Gia đình phật tử. 

Một G1a đình phật tử theo như quý anh/chỊ/em đã 
biết, một Liên đoàn trưởng nam hoặc Liên đoàn trưởng 
nữ phải có liên hệ như thế nào với các Đoàn trong Gia 
đình của mình, phải biết các Đoàn trưởng và Đòan sinh 
trong đơn vị của mình. Như thế nào gọi là biết? Đó là 
mình phải biết nhân, biết duyên, biết quả, biết báo, biết 
nghiệp của từng Đoàn viên của mình. Cho nên, trong 
một Đoàn oanh vũ nam hoặc oanh vũ nữ, một Đoàn 
thiếu nam hay thiếu nữ, Liên đoàn trưởng phải biết cho 
hết, từ Đoàn trưởng cho đến Đoàn sinh. 

Hiểu như thế nào? Hiểu nhân, quả nghiệp báo của 


từng người, từng Đoàn. Cái hiểu đó gọi là cái hiểu Thế 


76 Thích Thái Hòa 
gian tất đàn hay thế giới tất đàn. Rồi từ đó, mình 
chuyển tải được Phật Pháp vào trong họ và làm thay 
đổi nhân, duyên, quả báo của họ, từ thấp đến cao, từ mê 
đến ngộ, từ một người không dễ thương trở thành một 
người dễ thương, từ một con người tầm thường trở 
thành một con người cao quý. Việc làm như vậy, chính 
Phật đã từng ứng dụng và thành công trên con đường 
Hoằng pháp độ sinh của Ngài từ khi Ngài thành đạo tại 
Bồ Đề Đạo Tràng, chuyền pháp luân tại Lộc Uyền, cho 
đến khi nhập Niết bàn tại rừng cây Sala Song Thọ. 

Ứng dụng Tứ tất đàn vào sự nghiệp Hoăng pháp 
độ sanh, sự ứng dụng này là nét đặc biệt mà chỉ Đức 
Phật mới có, chỉ có đạo Phật mới có, các tôn giáo khác 
không có. Các anh/chị/em cũng đã thấy là trên bước 
đường truyền bá Phật Pháp, sau khi Đức Phật Niết bản 
rồi, các Tổ của mình cũng tiếp tục con đường đó, cũng 
băng cách ứng dụng Tứ tất đàn trong sự nghiệp Hoằng 
pháp. Và nhờ vậy, Phật giáo đã phát triển khắp cả ngũ 
hà Ấn Độ, rồi lan qua các nước phụ cận và trải dài cả 


toàn thê thế giới. Phật giáo đi đến đâu không có chiến 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn T7 
tranh, không có hận thù; Phật giáo đi đến đâu thì đem 
lại hòa bình đến đó, xem quốc gia đó, vùng đất đó, 
như là đất nước của mình, quê hương của mình và 
mình có trách nhiệm làm sáng chói lên ở vùng đó, ở 
đất nước đó. 

Vì vậy, Phật giáo không có xâm lăng và không 
cần mượn bất cứ một thế lực nào để phụ họa, đề 
truyền bá chánh Pháp của Phật hết. Nên, các 
anh/chị/em cũng lưu ý là mình đừng có dựa quyên, 
dựa thế bất cứ ai hết, mà chỉ dựa vào Tuệ giác của 
mình, dựa vào tâm Bồ đề của mình, dựa vào tình 
thương của mình đề mà hành đạo. 

Nhờ dựa vào tâm bỏ đề, nên Phật giáo không bị 
tai tiếng trên bước đường truyền giáo của mình, trong 
khi các tôn giáo khác thì dùng vũ lực, dùng súng đạn, 
dùng những thế lực chính quyền để truyền bá giáo lý 
của họ, và vì vậy nên đã gây ra những điều đáng tiếc 
cho xã hội con người. Những tôn giáo khác, họ nói họ 
làm đẹp cho xã hội con người, nhưng chính họ là gây 


ra những đáng tiệc cho xã hội con người. Trong lúc đó 


78 Thích Thái Hòa 
Phật giáo không có chuyện đó, Phật giáo không hề có 
chuyện truyền giáo dùng những thủ đoạn này thủ đoạn 
khác hay cậy thế, cậy quyền gì hết, Phật giáo cũng 
không đem tiền bạc để mua chuộc ai, mà cũng không 
đem quyền lực để mà quyến rũ hay áp đặt ai theo 
mình, mà chỉ đem đức độ của mình, đức độ của trí tuệ 
và từ bi để giúp đời mà thôi. 

Tại sao Đức Phật làm được như vậy? Tại vì trí tuệ 
của đức Phật hiểu rõ được Thế gian tất đàn và Ngài biết 
cần phải làm gì lúc này và ở đây, và lúc khác thì cần 
phải làm cái gì, nói cái gì cho ở đó. Khi trình độ của một 
người quá kém, thì mình cần biết phải nói cái gì cho họ, 
chứ không phải trình độ của một người quá kém, mà 
mình nói chuyện quá cao siêu với họ được. Vì vậy, quý 
anh/ chị / em biết rằng, đức Phật cắm đệ tử của ngải 
thuyết Pháp cho người đang đói. Đối với một người 
đang đói, thì trước hết mình phải cho họ ăn đã, chứ khi 
họ đang đói, mình thuyết Pháp thì họ làm sao mà nghe. 
Có đôi người không biết rằng, đối tượng nghe đang đói, 
mà cứ “đèo queo” thuyết Pháp rằng: “Quy y Phật, quy y 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 79 
Pháp, quy y Tăng đi, sẽ hết đói”. Nói như vậy là không 
thực tế. Cho nên người ta đói, mình phải nấu cơm cho 
người ta ăn, hay quyên góp tiền cho người ta để người ta 
ăn, khi họ ăn no rồi, mình mới nói Pháp cho họ. Người 
ta đói, mình nói Pháp làm sao họ nghe. “Cha chết không 
bằng hết gạo”. Cho nên, khi no rồi, người ta mới nghe 
được Phật Pháp, tiếp thu được Phật Pháp, hiểu được 
Phật Pháp, và ứng dụng Phật Pháp vào trong đời sống, 
để rồi từ đó họ tự lực đứng dậy và có khả năng bước tới 
sự cao quý hơn. Trong cuộc đời Hoằng pháp, Đức Phật 
ứng dụng được như vậy là do Ngài đã thấy rõ thế nảo là 
chân lý của cuộc sống, thế nảo là nhân, thế nào là duyên, 
thế nào là quả của mỗi người, của mỗi cộng đồng, của 
mỗi thời đại, nên Ngài đã ứng dụng Thế gian tất đàn vào 
trong con đường Hoằng Pháp của ngài. 

Bây giờ các anh/chị/em cũng vậy, muốn phát 
triển cho được tổ chức gia đình phật tử để đóng góp 
vào sự nghiệp hoằng Pháp của Phật giáo trên toàn thế 
giới nói chung, thì các anh/chị/em phải năm vững Thế 


gian tất đàn và ứng dụng triệt để nó, thì mình sẽ thành 


S0 Thích Thái Hòa 
công, thành công rất nhiều mặt và có thể đóng góp 
được sự có mặt của mình vào nơi thế giới mình đang 
hiện hữu. 

Chắc chắn, các anh/chị/em đã thấy đạo Phật là 
một tôn giáo rất là vui, đầy ý nghĩa, và đầy sinh lực, vì 
nó không phải chỉ có gắn liền với xã hội người sống 
mà còn gắn liền với xã hội người chết nữa. Cho nên, 
trong đạo Phật không phải chỉ có cầu an mà còn có cả 
cầu siêu nữa. Cầu an cho xã hội người sống và cầu 
siêu cho xã hội người chết. Những tín ngưỡng, những 
tình cảm của người sống nghĩ về người chết, đều là 
những liên hệ đến xã hội hết. 

Nếu xã hội chỉ nghĩ đến người sống thôi, những 
tiện nghi cho người sống thôi, còn người chết thì mình 
không lo cho họ, không nghĩ tới họ thì tình cảm của 
mình bị khuyết tật rất nhiều. Vì vậy, đạo Phật có một 
cái nhìn toàn thể, mình phải hiểu xã hội là một xã hội 
toàn thể của con người, bao gồm cả sống và chết, cả 
sinh và diệt. Còn nếu mình chỉ hiểu xã hội là những 


sinh hoạt của người sông không thôi, thì cái hiêu đó 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 6l 
không có gì gọi là chánh kiến hết mà là tà kiến, phiến 
diện. Do cái hiểu biết phiến diện, nên mình hành xử 
không dễ thương, được cái này mất cái kia. Một hành 
động được một phía, mất một phía, sao có thể gọi là 
chánh nghiệp được. 

Cho nên, mình phải có cái nhìn rất là chỉ tiết, rất 
thấu đáo, rất tổng thể thì khi đó, mình mới đóng góp 
được cho việc xây dựng một xã hội theo tính thần Phật 
giáo, và mình mới có thể đóng góp cho tổ chức và duy 
trì cho tổ chức của mình đi theo tinh thần ấy. Cho nên, 
các anh/ chị/ em cô găng, tuy đang ở vị trí của Ban 
hướng dẫn điều hành cấp thế giới, cấp quốc gia, cấp 
châu lục, thì cũng phải thực tế và phải nỗ lực cố gắng 
xây dựng cơ sở hạ tầng của mình. Bởi vì cơ sở hạ tầng 
là nền tảng để tiến tới cho những cái rộng lớn một cách 
vững chãi. Những cơ sở hạ tầng bị hỏng, thì cơ sở rộng 
lớn khó có thể tồn tại một cách vững chãi được. 

Các anh, chị, em đã từng đọc kinh Bách Dụ, đức 
Phật đã đưa ra một ví dụ rất cụ thể về vấn đề này: Có 


một người ở nông thôn lên thành phó, thấy người ta 


82 Thích Thái Hòa 


xây nhà lầu hai, ba tầng, anh ta cũng thích, khi về nhà 
quê, anh ta mới kêu mấy người thợ xây tới và đề nghị 
xây cho anh một cái nhà ba tầng. Người thợ nói là 
không thể xây được, vì muốn xây tầng ba thì phải mở 
móng đã, phải xây tầng một cho vững chãi đã, rồi mới 
đến tầng hai và tầng ba. Anh nông dân nói là anh chỉ 
đủ tiền xây tầng ba thôi và anh chỉ thích làm tầng ba 
mà không cần phải làm tầng hai, tầng một. Người thợ 
xây đành chịu. Không một người thợ nào, dù được đảo 
tạo ở các trường kỹ sư siêu hạng đến cỡ nảo cũng 
chịu, không thể xây được ngôi nhà ba tầng mà không 
có tầng một và tầng hai. Ngôi nhà ấy, chỉ có thể vẽ 
được trên giấy, vẽ được trên những ý niệm vọng cầu 
mà không bao giờ có thể thiết lập được trên thực tế. 
Cũng vậy, cơ sở hạ tầng của mình mà yếu, không 
đủ tầm cỡ thì mình xây dựng cái gì trên đó cũng dễ sụp 
đồ. Chắc chắn điều này các anh các chị cũng đã thấy 
rồi và trong chuyến về nước vừa rồi, anh Mai cũng đã 
thưa với Thầy rằng, sự liên kết giữa thế hệ trước và thế 


hệ sau có một khoảng trống, khoảng trống đó là do cơ 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 83 
sở hạ tầng của mình yếu, các đơn vị sở tại của mình 
yếu. Đây là điều mà các anh/ chị/ em phải lưu ý, muốn 
xây dựng xã hội, chúng ta phải đi từ cái cơ bản, chứ 
đừng có tiến nhanh, tiến mạnh. Tiến nhanh, tiến mạnh 
nguy hiểm lắm. Mình phải đi từ cái vững chãi, cụ thể 
và thực tế. 

Một đơn vị có thực là khi các thành viên có thực. 
Do đó, các thành viên của Gia đình phật tử phải có 
những nền tảng, mà như Thầy đã từng giảng, đó là: 
“Em tưởng nhớ Phật; Em kính mến cha mẹ và thuận 
thảo với anh chị em; Em thương người và vật”. Mình 
phải biến những chất liệu đó trở thành đời sống của 
chính mình, chứ không phải chỉ là những châm ngôn, 
những điều luật mà mỗi tuần mình tới đọc một lần là 
xong. Không phải như thế. 

“Em tưởng nhớ Phật”, đó là phương pháp hành trì 
mà mình phải thực tập đề Phật luôn luôn có mặt ở trong 
mình. Ban đầu thì mình tưởng Phật ở bên ngoài. Sau 
đó, nhờ Phật ở bên ngoài mà mình thấy Phật ở trong 


lòng mình. Cho nên, mình phải biến chất liệu tưởng 


S4 Thích Thái Hòa 
nhớ Phật đó, thành đời sống của mình; đi mình cũng 
nghĩ tới Phật, đứng cũng nghĩ tới Phật, nằm cũng nghĩ 
tới Phật, ngồi mình cũng nghĩ tới Phật, ăn cũng nghĩ tới 
Phật, uống cũng nghĩ tới Phật; làm việc mình cũng nghĩ 
tới Phật, mà ngay cả chơi, mình cũng nghĩ tới Phật. Khi 
mà tất cả những hành hoạt của mình đều nghĩ tới Phật, 
thì những cái xấu của tâm chúng sinh không có điều 
kiện, cơ hội để khởi lên trong hành động của mình. Và 
mỗi khi những cái xấu của chúng sinh không có điều 
kiện, cơ hội để khởi lên trong người mình, trong hành 
động của mình, thì những vi phạm về luật pháp, vi 
phạm về giới luật hoặc sống phóng túng, buông lung để 
tạo ra những rối răm cho gia đình và xã hội là hoàn 
toàn không có. Đó mới là sự đóng góp cụ thể để xây 
dựng xã hội. Cho nên, Thầy mong rằng, tất cả các anh/ 
chị/,em phải có những giờ phút hướng dẫn cho các em 
ngôi yên để tưởng nhớ Phật. Tưởng nhớ Phật ở trong 
sự yên lắng và sâu sắc hơn. 

Rồi “kính mến cha mẹ và thuận thảo với anh chị 


em”, thì mình phải cụ thể như thế nào, chứ không phải 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 85 
chỉ nói suông. Các em đi học phải thưa cha mẹ mà đi; 
khi đi học về phải thưa cha mẹ con đã đi học về. Đi học 
hay đi làm bất cứ công việc gì, con cái phải đem hình 
ảnh của cha mẹ đi theo. Đem theo hình ảnh cha mẹ tất 
bật, vất vả để lo cho con cái Ấy, thì con cái mới thấy 
được cái tất bật, cái khó khăn ấy của cha mẹ để mà 
thương, mà quý. Khi đi về, con cái cũng phải nhớ hình 
ảnh cao quý của cha mẹ mà đi về với cha mẹ. Và mình 
phải thấy rằng, trong đời sống không có tình cảm nào 
quý bằng tình cảm anh chị em với nhau trong huyết 
thống; không có tình cảm nào quý băng tình cảm anh 
chị em cùng lý tưởng với nhau trong ngôi nhà tâm linh, 
để mà nuôi dưỡng cái tình cảm đó. Khi đã có tình cảm 
rồi, mình thuận thảo với nhau rất là dễ; chị ngã em 
nâng; anh hư thì em làm cho anh trở lại đàng hoàng, 
em hư thì anh phải tìm cách giúp em mình trở lại đàng 
hoàng, đàng hoàng trong gia đình huyết thống cũng 
như gia đình tâm linh. Đức Phật đã nói mình sống với 
nhau phải biết “ẩn ác dương thiện”, nghĩa là những 


điêu xâu của nhau, thì mình phải biệt làm cho nó tiêu 


S6 Thích Thái Hòa 
dần đi, hạn chế nó lại và những điều tốt của nhau, thì 
mình làm cho nó lớn dần lên, khuếch đại nó ra. Đó là 
một điều rất đẹp, tạo ra sự hóa giải về sự bất hòa. Còn 
nếu người ta chỉ xâu một chút, mà mình khuếch đại cái 
xấu ấy lên, trong khi người ta có rất nhiều cái đẹp, thì 
mình làm cho nó ân khuất đi, việc làm như vậy làm sao 
mà anh em dẫn đến thuận thảo với nhau được! Cả đời, 
người ta không ăn vụng, chỉ lỡ một lần đói bụng ăn 
vụng miếng đậu khuôn, mà mình cứ đem chuyện xấu 
đó nói hoài, bỏ qua hết tất cả những điều tốt của họ 
không nói. Cách sống với nhau như vậy, thì không thể 
nào đưa đến sự hòa thuận, thương yêu nhau được. 

Vì vậy, người lãnh đạo phải là người có tâm 
lượng rộng lớn, bao dung, độ lượng; đối với bản thân 
thì luôn khắc kỷ, nghiêm túc; nhưng đối với người thì 
phải có tâm độ lượng hơn, bao dung hơn thì sẽ thành 
tựu. Trái lại, đối với người thì mình quá nghiêm khắc 
mà đối với mình thì quá buông lung; đối với người thì 
không chịu tha thứ mà lại rất dễ tha thứ cho bản thân, 
thì mình không thể trở thành một thành viên dễ 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn S7 
thương ở trong một gia đình, để rồi trở thành một 
thành viên dễ thương, vững chãi ở ngoài xã hội được. 

Cho nên, điều luật “kính mến cha mẹ và thuận 
thảo với anh chị em” cũng phải được hiểu cho sâu và 
thực tế, nhằm có thể áp dụng được, để tạo ra những con 
người dễ thương cho tổ chức Gia đình phật tử, và 
những con người dễ thương đó sẽ liên kết lại với nhau 
để tạo ra một Gia đình phật tử dễ thương, một tô chức 
Gia đình phật tử có thật. Có thật về thực chất, năng lực, 
có thật về phẩm tính. Và khi có quá nhiều phật tử dễ 
thương như vậy sẽ có tác dụng ảnh hưởng tốt tới xã hội 
và làm cho xã hội tốt đẹp. 

Điều thứ ba: “ Em thương người và vật”. Như 
Thầy đã nói, xã hội Phật giáo đâu chỉ có con người 
không, mà bao gồm cả muôn loài và muôn vật. Vật ở 
đây là những loài vật thấp kém hơn mình và ngay cả 
môi trường thiên nhiên. 

Cho nên Thầy nghĩ, ba châm ngôn của gia đình 
phật tử hay chính xác là ba điều luật của ngành Oanh 


không thôi đã là tuyệt vời rôi. Nó có một cơ sở rât 


S8 Thích Thái Hòa 
vững chãi. Muốn thương người và vật thì phải biết 
thiết lập tình thương đó trên nền tảng của Phật, của 
Pháp, của Tăng; phải biết thiết lập tình thương đó từ 
nơi gia đình của mình, phải thể hiện sự hiếu kính cha 
mẹ và thuận thảo với anh chị em ngay trong gia đình 
của mình. Phải có điểm cơ bản này, thì mình mới đi 
tới chuyện thương người và vật được, mới nói chuyện 
bảo vệ môi trường, môi sinh được; mới nói chuyện 
không khí bây giờ bị nhiễm ô và cần phải bảo vệ để 
cho nó đừng có bị ô nhiễm được. Còn nếu mình coi 
cha mình không ra gì, mẹ mình không ra gì, gây gỗ 
với anh chị em trong gia đình, thì cơ sở đạo đức và 
hiểu biết nào để mình có thể nói tới chuyện bảo vệ 
môi trường, môi sinh, nói chuyện nhân loại, chúng 
sinh. Cho nên, chuyện mình thương chúng sinh có thể 
có được, thương mọi người có thể có được, có thể làm 
đẹp xã hội được, khi cơ sở mình đã có được. 

Thực tập được chất liệu em tưởng nhớ Phật, em 
kính mến cha mẹ và thuận thảo với anh chị em, lúc đó 


em mới có thê thương người và vật. Khi mình nói 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn s9 
thương người và vật, thì mình có cơ sở bảo chứng, 
như ngân hàng phát tiền tệ ra, nhưng phải có kim ngân 
bảo chứng, nếu không có vàng đề bảo chứng, thì tiền 
tệ lưu hành bị lạm phát. Cũng vậy, mình nói quá nhiều 
về tốt đẹp, về đạo đức, nhưng không có gì để bảo 
chứng, thì lời nói của mình không có tác dụng gì mà 
trở thành ra nói láo, vô ích. Đức Phật đã nói rằng : 
“Như lai là gì? Như lai nghĩa là những gì Như lai nói, 
thì Như Lai đã làm; những gì Như Lai đã làm, thì Như 
Lai mới nói”. Nhờ tính chất như thực đó, mà đạo Phật 
mới tồn tại. Đạo Phật tồn tại là nhờ tính chất như thật 
của nó. 

Và ,Thầy nhắc lại, các anh/ chị/ em đừng có lo về 
Sự Suy đôi của đạo Phật, vì đạo Phật không bao giờ suy 
đôi, chân lý làm sao có chuyện suy đồi được. Suy đồi là 
do đức tin của người con Phật đối với Phật không 
đúng, tin sal, do tin sai nên người ta hiểu nhằm đó là 
đạo Phật, chứ chân lý thì không bao giờ có sinh có diệt, 
có thăng trầm. Chỉ có căn cơ con người, trình độ con 


người có thăng, có trâm, có đúng, có sai mà thôi. 


90 Thích Thái Hòa 
Minh phải thực tập để có chất liệu Phật Pháp 
thực sự để ứng dụng được những gì đức Phật đã dạy, 
lúc đó mình nói thì người khác mới nghe. Chẳng hạn, 
Thầy nói các anh/ chị em đừng ăn thịt, cá, hãy ăn 
chay đi, mà Thầy lại ăn mặn, ăn thịt cá, thì làm sao 
Thầy nói chuyện ăn chay với các anh chị em có hiệu 
quả được. Hay bản thân Thầy lúc nào cũng hút thuốc, 
thì việc Thầy khuyên các anh/ chị/ em đừng hút thuốc 
trở nên vô ích, vì lời khuyên ấy chắng ai nghe, thì nói 
làm gì. Cũng như có người nói rằng “xã hội đừng nên 
tham nhũng” nhưng bản thân người nói lại tham 
nhũng thì thà đừng nói còn hơn, cứ im lặng mà ăn thì 
người ta còn thông cảm, còn mình cứ nói giọng đạo 
đức, mà lại sống phi đạo đức, thì không ai tin, mà lại 
trở thành bị châm biếm và xã hội từ đó mà rồi loạn. 
Vậy nên, muốn nói về Tứ tất đàn có ý nghĩa, thì 
trước hết mình phải có đời sống trí tuệ và từ bi, phải 
thực tập lời Phật dạy một cách thực sự. Và Thầy xin 
nhắc lại là mình đừng quá lo về sự suy đôi của đạo 


Phật. Đạo Phật không có chuyện bị suy đồi. Chánh 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 9] 
pháp không có chuyện bị suy đồi. Cái bị suy đôi thì 
không thể gọi là chánh. Suy đôi là do căn cơ, trình độ, 
nghiệp lực của chúng sinh thấp kém. Có nhiều người 
sợ đạo Phật suy đồi, nên cố găng làm tôi mọi cho thế 
lực này, thế lực khác để mong đạo Phật được hưng 
vượng. Cơ sở đã sal, làm sao tồn tại được! Cho nên, 
Phật tử phải giữ khí tiết của mình. 

Vì vậy, khi mình hiểu được Thế giới tất đàn, hiểu 
được Đệ nhất nghĩa tất đàn đi từ đâu, mình mới biết các 
bậc tiền bối trong Gia đình phật tử có một tuệ giác tu 
học về Phật Pháp rất lớn, rất vững chãi; có một công 
trình tu luyện và thâm tín đối với Tam Bảo và yêu quý 
tổ chức của mình rất nhiều, mới rút ra được những cốt 
tủy để tạo nên những châm ngôn và điều luật cho Gia 
đình phật tử như thế. 

Châm ngôn có đó, điều luật có đó. Có những 
người thực hiện tốt, có những người thực hiện chưa 
tốt, có những người dường như không chịu thực hiện, 
nhưng vẫn nói mình là Phật tử. Nếu chúng ta là thuộc 


tổ chức Gia đình phật tử, thì chúng ta phải hiểu cho rõ 


92 Thích Thái Hòa 
những thành phần như vậy, để có thể đưa họ đi về với 
ý nghĩa chính đáng. 

3. Ứng dụng Tứ tất đàn vào ba điều luật 

Nhân đây, Thầy sẽ nói về mối liên hệ của ba điều 
luật ngành Oanh, liên hệ đến Tứ tất đàn. 

Thứ nhất, “Em tưởng nhớ Phật” là Đệ nhất nghĩa 
tất đàn, vì nó là thuộc về niềm tin. Hễ là người tin 
Phật thì sẽ nói Phật là “số một”, điều đó không có gì 
ngạc nhiên cả. Tôi tin Phật thì Phật của tôi là số một. 
Chứ đừng vì ngôn ngữ xã giao, đi đến chỗ khác thì nói 
“Chúa mới là số một, còn Phật của tôi là số hai” để có 
cơm áo, để được mời vào phòng ngồi, để xã giao với 
ngoại đạo là không đúng. Thế gian tất đàn như vậy là 
hỏng! Như vậy là đã đánh mất mục tiêu của mình. 
Cho nên một người tin Phật nói rằng “Phật của tôi là 
số một” thì không ai cho đó là nói ngoa hết. Nói như 
vậy là đúng, đúng với người tin Phật! Còn nếu tin Phật 
mà nói “Phật số hai, Chúa số một” thì người ta sẽ cho 
là mình nói xạo. Không ai tin Phật mà cho Phật là SỐ 


hai. Nếu Phật là số hai thì tin làm gì, sao không đi tin 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 93 
chúa! Cho nên, em tin Phật thì Phật của em là số một! 
Đó là đệ nhất nghĩa tất đàn về niềm tin. 

Và trong Đệ nhất nghĩa tất đàn này có cả ba tất 
đàn còn lại để yêm trợ cho nó. Nên, em tin Phật, em 
tưởng nhớ Phật là Đệ nhất nghĩa tất đàn. Biết như vậy 
thì mình phải làm gì? Minh phải dùng Đối trị tất đàn 
để đưa em đó đi về với niềm tin Phật, với “tưởng nhớ 
Phật”. Mình phải ứng dụng Vị nhân tất đàn để biết 
được cá tính của mỗi người nhằm đưa em đó đi về với 
niềm tin “Phật là số một”. Nếu em nghĩ răng khoa học 
là số một mà Phật không phải là số một, thì mình phải 
sử dụng Các các vị nhân tất đàn để làm cho em thấy 
khoa học chưa phải là số một. Ví dụ, vào thế kỷ XVII 
khoa học mới phát minh ra kính hiển vi, mới có khái 
niệm về vi trùng học, thế mà 26 thế kỷ trước, đức Phật 
đã nói trong ly nước có vô số vi trùng. Khoa học chỉ là 
kiểm chứng lại những gì đức Phật đã nói, nên trí thức 
của khoa học không thể sánh bằng với tuệ giác giác 
ngộ mà đức Phật đã chứng nghiệm được. Và các nhà 


khoa học chỉ thấy được vi trùng thông qua các dụng 


94 Thích Thái Hòa 
cụ thí nghiệm mà không phải bằng mắt thường, trong 
lúc đó, Phật không cần dùng bất cứ một thí cụ khoa 
học nào cả, Ngài nói bằng tuệ giác, bằng sự chứng ngộ 
trực tiếp. Nên trí thức khoa học không thể so sánh với 
Phật được. Mình phải chứng minh cho rõ điều đó. 
Việc chứng minh như vậy là Vị nhân tất đàn, để đưa 
họ đi về với Đệ nhất nghĩa tất đàn: Là niềm tin Phật. 
Và đề chứng minh được, mình phải biết sử dụng ngôn 
ngữ khoa học, biết diễn tả các dụng cụ khoa học, biết 
ứng dụng kiến thức khoa học. Ngôn ngữ khoa học 
phải là ngôn ngữ cụ thể, có chứng minh hắn hoi, chứ 
không phải là ngôn ngữ của thi ca hay triết học. Mình 
phải biết rõ và ứng dụng Thế gian tất đàn vào điều đó, 
để đưa điều đó đến Đệ nhất nghĩa tất đàn. 

Đối trị tất đàn cũng vậy. Nếu người ta không có 
niềm tin đối với Phật mà chỉ có niềm tin đối với khoa 
học, thì trước hết mình thuận theo họ, mình nói về 
niềm tin khoa học, rồi sau đó chuyền niềm tin khoa 
học nơi đối tượng cần giáo hóa đó đi về với niềm tin 


của Phật. Bởi vì niêm tin khoa học, dù là giỏi đên 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 95 
mấy, cũng vẫn còn năm trong dục giới, sắc giới, vô 
sắc giới mà thôi, chưa thoát ra được ba cõi Ấy, chỉ có 
niềm tin Phật mới thoát ra được luân hồi sinh tử, thoát 
ra khỏi sinh-già-bệnh-chết. Một nhà khoa học dù tài 
giỏi đến mấy cũng không thê thoát khỏi cái bị sinh, bị 
già, bị bệnh, bị chết. Mình phải chứng minh như vậy, 
để đưa người có niềm tin khoa học đi tới với niềm tin 
Phật một cách rốt ráo. 

Điều luật thứ hai là “Em kính mến cha mẹ và thuận 
thảo với anh chị em”. Đây là căn bản và mục đích đạo 
đức con người ở mặt huyết thống. Từ căn bản đạo đức 
huyết thống đó mà liên kết với nhau, tiến tới hình thành 
đạo đức xã hội. Tôn giáo cũng thiết lập trên nền tảng 
đạo đức này. Không có tôn giáo nào trên thế giới 
khuyến khích con cái hỗn xược và bất hiểu với cha mẹ. 
Cũng không có tôn giáo nào kích động anh em trong 
nhà gây chiến và bất hòa với nhau. Nếu người nào bất 
hiếu với cha mẹ, bất hòa với anh chị em, người đó sẽ 
không có mặt ở nơi cảnh giới mà các tôn giáo đề cao. Vì 


vậy, như ngài Long Thọ nói, trong mỗi tất đàn đều có 


96 Thích Thái Hòa 
đầy đủ cả ba tất đàn kia, nên ta biết răng: Trong điều 
luật “Em kính mến cha mẹ và thuận thảo với anh chị 
em” của Gia đình phật tử, cũng có đầy đủ cả Tứ tất đản. 

Mục đích là mình muốn dạy cho các em về đạo đức 
huyết thông, thì mình phải đề cao sự kính mến cha mẹ và 
thuận thảo với anh chị em. Đề cao như vậy, được xem 
như là Đệ nhất nghĩa tất đàn. Rồi mình phải làm như thế 
nào để các em kính mến cha mẹ ? Ví dụ mình nói răng: 
“Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong 
nguồn chảy ra”. Cách nói ấy là Vị nhân tất đàn hay là Đối 
trị tất đàn, hay Thế gian tất đàn để đưa các em đi đến mục 
tiêu là kính mến cha mẹ, thuận thảo với anh chị em. Và 
mục đích của sự kính mến, thuận thảo này là gì? Là tạo ra 
được sự bình ôn của đạo đức gia đình và sự bình ồn của 
đạo đức xã hội. Nhưng, tạo ra sự bình ôn đạo đức gia 
đình và xã hội để làm gì? Để từ nơi đó mà thực hành 
chánh nghiệp, để đi tới với Phật đạo. 

Do vậy, từ nơi châm ngôn “Em kính mến cha mẹ 
và thuận thảo với anh chị em” vẫn có Đệ nhất nghĩa tất 


đàn, tùy theo mức độ hướng dẫn mà mình nâng nó lên. 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 97 

Thứ ba là “ Em thương người và vật”. Đệ nhất 
nghĩa tất đàn ở đây là các vị Bồ Tát luôn luôn rải lòng 
từ bi, thương người, thương vật, thương hết thảy 
chúng sinh. Như Thây đã nói, xã hội Phật giáo bao 
trùm hết thảy lục đạo chúng sinh; bao gồm dục giới, 
sắc giới và vô sắc giới, chứ không phải chỉ bao gồm ở 
nơi xã hội loài người nhỏ bé này. Nếu chỉ nhìn vào xã 
hội nhỏ bé này để hướng đến giải quyết các vấn đề xã 
hội, thì không bao giờ giải quyết thành công được. Vì 
thế, muốn giải quyết các vẫn đề của xã hội con người, 
ta phải tiến tới để có một cái nhìn phi xã hội con 
người. Khi đã hiểu rõ những cái phi xã hội con người, 
thì ta mới có thể hiểu được xã hội con người. Phải 
hiểu như thế thì mới có thể thương người và thương 
vật được. 

Khi một người đã thương người rồi, thương vật 
rồi, thì lẽ đương nhiên họ có thể tiến tới thương các bậc 
thánh, thương Phật và kính trọng Phật, đặt đức tin vào 
nơi đức Phật. Thương vật, nghĩa là thương những loài 


vật có phước báo kém hơn loài người. Vì sao mà thâp 


95 Thích Thái Hòa 


kém? Vì do nhân, duyên, quả của nó thấp kém, nên 
phải chịu nghiệp báo thấp kém như vậy. Do đó, mình 
thương nó, chăm sóc nó và tạo cơ hội cho nó có điều 
kiện để tiến lên. Đó là tỉnh thần của Bồ Tát, mà các bậc 
tiền bối của chúng ta đã đưa vào trong châm ngôn thứ 
ba này một cách rất nhẹ nhàng, lại rất sâu thăm, nhưng 
vô cùng thực tế. 

Khi một em oanh vũ không bẻ cảnh hoa, ép vào 
trong sách của mình để làm của riêng, thì em đó đã 
biết bảo vệ loài vật rồi, đã biết thương người thương 
vật rồi. Bởi vì vườn hoa là của chung, mình không thể 
đi tới chậu hoa hay vườn hoa để ngắt hoa ép vào vở 
của mình, làm như vậy là mình không thương vật, 
cũng không thương người, vì người trồng hoa rất vất 
vả, người bảo vệ hoa cũng rất vất vả, mà hoa cũng rất 
vất vả để có thể lớn lên và trổ hoa, mình ngắt hoa ép 
vào vở, chứng tỏ là mình đã không thực tập điều thứ 
ba này một cách thấu đáo, một cách thực tế, một cách 
sâu sắc, một cách toản diện. Và các em thực tập, phát 


huy được điều này, thì các em không bao giờ đi bắt 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 99 


chuồn chuồn, ngắt cánh rồi thả cho chuồn chuồn bay. 
Chuôn chuồn bị ngắt cánh làm sao mà bay! Do đó, từ 
thương một con vật nhỏ, một đóa hoa nhỏ như thế mà 
tâm từ bi của mình lớn lên. Khi tâm từ bị lớn lên thì 
mình sẽ không giết hại ai. Loài vật mà mình còn 
thương, còn bảo vệ; một đóa hoa rừng, mình cũng 
không làm thương tổn, thì làm sao mình có thể làm 
thương tốn con người. Con người mình còn không làm 
thương tồn, thì làm gì có chuyện mình làm thương tôn 
cha mẹ, thầy bạn, anh chị em của mình! Khi mình 
không làm thương tốn ai, chính là mình đã có ý thức 
bảo vệ sự sông, đã thực tập một cách viên mãn giới 
không sát sanh của người Phật tử. 

Và khi đã thương rồi, mình sẽ bảo vệ, chứ không 
ăn trộm của người ta. Thấy của rơi, nhặt được, mình 
đem trả lại. Cho nên, một người đã thực sự thương, có 
chất liệu của trí tuệ, của từ bi, người đó không bao giờ 
đi ăn trộm của a1. 

Rồi mình thương mọi người, thương mọi loải, 


mình sẽ không nở làm tôn hại đức hạnh của họ, đâu nỡ 


100 Thích Thái Hòa 


làm tốn hại tiết hạnh của người ta. Mẫy anh chị em mà 
thương quý nhau, tôn trọng nhau thì không bao giờ có 
chuyện lăng nhăng với nhau để tình cảm trở nên thấp 
kém, mù lòa, hư hỏng dẫn đến những hành động tệ hại 
gây tan rã hạnh phúc gia đình người khác và làm tan 
nát nhân cách của chính mình. Từ đó mà giữ được giới 
không tà hạnh. 

Khi mình đã thực tập và biết thương người và 
vật, mình sẽ không nói láo. Mình ghét người ta thì mới 
nói láo với họ cho bỏ ghét, chăng hạn, có người hỏi 
“nhà bác A ở đâu”, mình biết, nhưng vì ghét, nên 
mình nói nhà bác A không có ở đây, để họ đi tìm 
loanh quanh cho bỏ ghét. Vì do ghét, do thù hận mà 
nói láo, do vô minh mà nói láo, do tham dục mà nói 
láo; chứ còn do tình thương chân thật, thì không đời 
nào mình nói láo hết, mà trái lại, khi người ta hỏi, 
mình còn bày vẽ cặn kẽ nữa. 

Khi “đã thương người và vật”, mình sẽ không 
uống rượu say. Vì sao? Nhìn vào ly rượu, mình thấy có 


biết bao nhiêu lúa gạo, bao nhiêu bông hoa, bao nhiêu 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 101 


nho, bao nhiêu thảo dược... đã bị nghiền nát thành 
rượu để mình uống, bao nhiêu công nhân đã lao tác để 
tạo nên chén rượu cho mình uống. Vì thế, nhìn vảo ly 
rượu, mình thương bao nhiêu người đang đói nghẻo 
cần đến những thứ tạo nên rượu đó. Nếu mình nhìn ly 
rượu mà không thấy được những thứ đã tạo nên ly rượu 
thì không đời nào mình thương người vả vật một cách 
có ý nghĩa. Do thấy được như thế, nên mình giữ được 
giới không uống rượu một cách thoải mái. 

Minh giữ giới được là nhờ mình có cái nhìn sâu, 
nhờ có trí tuệ, nhờ có tình thương. Còn nếu thiếu trí 
tuệ, thiếu tình thương, thiếu sự thiền quán sâu sắc, thì 
chuyện giữ giới là khó. Khi một người không giữ giới 
sát sanh, không giữ giới trộm cắp, không giữ giới nói 
láo, không giữ giới tà dâm, không giữ giới uống rượu, 
thì làm sao người đó có thể đóng góp sự có mặt của 
mình cho sự xây dựng một xã hội tốt đẹp được, và làm 


sao đem lại hạnh phúc cho gia đình, cho xã hội được. 


102 Thích Thái Hòa 


Vì lẽ đó, muốn xây dựng được một xã hội tốt 
đẹp, mình phải hiểu Tứ tất đàn và ứng dụng tứ tất đàn 
đó vào trong mọi lãnh vực sinh hoạt của xã hội. 

Như vậy là Thầy đã trình bày xong phần “Ứng 
dụng tứ tất đàn vào sinh hoạt xã hội và chuyền hóa xã 


hội theo tinh thần Phật giáo”. 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 103 
Tứ tất đàn liên hệ đến Tứ diệu đề 


Bây giờ mình qua phần Tứ tất đàn liên hệ đến 
Tứ diệu đế. 

Một điều mà tất cả những người học Phật đều 
thắc mắc là tại sao, sau khi đức Phật thành đạo, Ngài 
đi tới vườn Nai không nói cái gì khác, mà lại nói về 
Tứ diệu đề, và Ngài nói điều thứ nhất “Đây là khổ”. 
Đức Phật nói “Đây là khổ” là vì Ngài muốn đệ tử của 
mình đối diện với cái khổ, đối diện với sự khổ đau, là 
một sự thật của con người, đù con người có trốn chạy 
nó đi nữa, thì đó vẫn là một sự thật hiển nhiên, có 
nhắm mắt thì cũng không thoát khỏi. Vì vậy mà cần 
phải mở mắt thật to mà nhìn vào sự thật của khổ đó, 
đề chấp nhận và chuyền hóa. Cho nên, đầu tiên, đức 
Phật nói “Đây là khổ”, đó là Ngài nói về khổ đế, tức là 
sự thật của khổ. Sự thật ấy là gì? Đó là khô khổ, nghĩa 
là từ nơi khổ nhân này mà sinh ra quả khổ, rồi từ quả 
khổ mà huân tập thành nhân, từ nhân mà thành quả... 


cứ như thê mà từ cái khô này tới cái khô khác. Từ nơi 


104 Thích Thái Hòa 
cái bị tái sinh mà sinh ra cái bị già, bị bệnh, bị chết; 
rôi từ nơi cái bị chết mà dẫn đến cái bị tái sinh; từ cái 
bị tái sinh, sinh ra cái bị già; từ cái bị già, sinh ra cái bị 
bệnh ; từ cái bị bệnh, sinh ra cái bị chết; từ cái bị chết, 
sinh ra cái bị tái sinh,... cứ như vậy, mà từ cái khổ này 
đến cái khổ khác, nên gọi là khổ khổ. Và khổ như thế 
là một sự thật của thế gian, nên gọi là Thế giới tất đàn. 
Nếu mình nói thế gian vui, thế gian thường tại là sai 
với thế gian, vì trong thế gian không có cái gì vui mà 
không khổ, và không có cái gì là thường tại hết. Thế 
gian là của nhân vả quả, của nhân và duyên. Mà nhân 
đã ác thì quả phải khổ, và nhân mà sinh ra quả được là 
nhờ duyên tác động. Vì vậy, nhân quả là vô thường. 
Nói tóm tắt thế gian là vô thường. Nói như vậy có 
nghĩa là nói về khổ đế. Cho nên vô thường nằm trong 
khổ đế. 

Thế gian là vô ngã, nghĩa là không do một chủ 
thể nào tạo nên thế gian hết mà do nhân duyên, nhân 
quả tạo ra thế gian. Vì vậy, vô ngã nằm ở trong Thế 


ø1an tât đàn, năm ở nơi khô đê. 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 105 

Vì nhân duyên sinh khởi nên bản thể của nó là 
“không”, không có tự tính. Nên “không” cũng nằm 
nơi khô đế. 

Thấy rõ khô để qua bốn mặt khổ, không, vô 
thường, vô ngã, đó là cái thấy về Thế gian tất đàn. 

Sau khi đức Phật nói “đây là khổ”, Ngài nói “Đây 
là Tập”. Tập có nghĩa là tập khởi, tức là sự tích lũy và 
biểu hiện. Tập đề là sự thật về tập khởi. Khổ là do gì? 
Do tích lũy các hạt giống tham, sân, si, kiêu mạn, nghi 
ngờ, tà kiến huân tập thành chủng tử, khi có duyên tác 
động thì khởi hiện, dẫn sinh khổ quả. Cho nênTập để là 
nhân, Khổ đề là quả. Mỗi người, mỗi loài đều có tham, 
sân, si khác nhau là do điều kiện khác nhau, xã hội 
khác nhau, học tập khác nhau, nghiệp báo khác nhau,... 
cho nên ai cũng tham, nhưng không có cái tham nảo 
giống cái tham nào. Cái tham của kẻ đói là được ăn, 
còn cái tham của người có học là được danh thơm tiếng 
tốt, quyền lực; cái tham của người buôn bán là được lãi 
suất nhiều. Con cọp dữ tham ăn, đói thì nó đi tìm, gặp 


bât cứ môi nào cũng ăn hêt, nhưng khi ăn no thì nó 


106 Thích Thái Hòa 


nằm. Còn cái tham của con người là cái tham vô độ, 
bởi vì cái tham có ý thức, cho nên ăn no rồi, mà vẫn đi 
tìm đủ thứ, no rồi thì phải ăn ngon, đã ngon rồi thì khai 
thác các món ăn để hưởng thụ cảm thọ. Do đó, cái tham 
của con người là tùy theo mức độ hoạt động của ý thức. 
Một người có học, đỗ đạt rồi, ra làm quan, làm được 
trưởng phòng rồi, thì muốn làm giám đốc; được giám 
đốc rồi thì thích làm thứ trưởng; được thứ trưởng thì 
muốn làm bộ trưởng: được bộ trưởng thì muốn làm thủ 
tướng; được thủ tướng thì muốn làm tổng thống; đã 
được làm tổng thông của một quốc gia thì lại ưa điều 
khiến toàn vùng, rồi cả toàn thế giới; và khi đã điều 
khiển được cả thế giới TÔI, lại cũng thấy chán, nên ưa 
làm Thượng để để sinh ra muôn loài. Bởi thế, cái tham 
của con người là vô hạn. 

Ứng dụng Tứ tất đàn phù hợp là phải biết cái 
tham của con người, cái tham của chúng sinh trong 
từng không gian, từng thời đại của từng xã hội để ứng 
dụng. Đó gọi là Vị nhân tất đàn ở trong Tập đề. 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 107 
Thứ ba là Diệt đế. Diệt đề là chân lý có nội dung 
văng mặt của Khổ và Tập, nghĩa là văng mặt nhân quả 
thế gian. Vì vậy, Diệt đề được gọi là hạnh phúc, an lạc, 
Niết bản. Các anh/chị/em nên nhớ răng, Niết bàn ở đây 
nghĩa là trạng thái tâm thức vắng mặt Khổ và Tập. Cho 
nên mình tu tập mà vắng mặt Tập để bao nhiêu thì 
mình thành tựu được Diệt đề bấy nhiêu; Tập để trong 
mình vắng mặt bao nhiêu thì Khổ đề trong mình giảm 
thiểu bấy nhiêu và mình thành tựu được Diệt đề bấy 
nhiêu. Vì vậy, Diệt đế thuộc về Đệ nhất nghĩa tất đàn. 

Thứ tư là Đạo đế, đó là sự thật về con đường giải 
thoát khỏi Tập đề và Khổ đế; là con đường giúp mình 
chuyên hóa Tập đề, để làm thay đối Khổ đé. Cho nên, 
Đạo để thuộc về Đối trị tất đàn. 

Đạo đề nhằm tới trị liệu Tập đế, chuyên hóa Tập 
đế. Khi Tập để được chuyển hóa thì Khổ đế tự thay 
đổi, chứ mình không cần để ý nơi Khổ đề làm gì, cũng 
không cần nghĩ tới Niết bàn làm gì. Mình chỉ cần thực 
tập Đạo đề, thì Niết bàn tự có và Khô đề tự động rơi 


rụng. Có nhiều người đi tìm hạnh phúc, thích tới Niết 


108 Thích Thái Hòa 


bàn, cực lạc, nhưng không thực tập Đạo đề, thì cái 
thích đó chỉ là mơ hỗ, là ước muốn viễn vông, không 
thực tế. Nên, Diệt đế có mặt ngay trong Đạo đế, và 
Khổ đề được thay đổi ngay ở nơi Đạo đế, Tập để được 
thay đôi ngay ở nơi Đạo để; sinh tử, khổ đau được 
thay đôi và chuyền hóa ngay nơi Đạo đế. Do đó, Đạo 
đề được xem như là Đối trị tất đàn: Đối trị với khổ 
đau, đối trị với sinh tử, đối trị phiền não. 

Khi chúng ta hiểu được Tứ thánh để qua cái nhìn 
của Tứ tất đàn, thì chúng ta mới tự mình tu tập cho có 
kết quả và mới có thể Hoằng pháp lợi sinh ở mặt giác 


tha có kết quả. 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 109 
Sự liên hệ giữa Tứ tất đàn 


với Tứ hoăng thệ nguyện 


Tiếp theo Thầy sẽ nói về sự liên hệ giữa Tứ tất 
đàn với Tứ hoằng thệ nguyện. 

Thệ nguyện thứ nhất là “Chúng sanh vô biên thề 
nguyện độ”. Rõ ràng, mình tu tập không phải chỉ cho 
bản thân mình. Minh giữ giới là giữ giới cho chúng 
sinh, là để làm đẹp cho cuộc đời, nếu mình giữ giới 
chỉ để làm đẹp cho mình, chỉ để mình đàng hoàng thôi 
thì chưa đủ. Mình đàng hoàng là đề hiến tặng cái đàng 
hoảng đó cho mọi người. Các anh/chị/em ăn chay là 
ăn chay cho chúng sinh, ăn chay cho mọi người, ăn 
chay đề mình có sự điềm đạm, để mình có sự từ bi, để 
mình có tình thương rộng lớn. Khi mình có sự điềm 
đạm thì mình không hành xử một cách nóng nảy, vụt 
chạc; mình có tình thương rộng lớn, thì mình không có 
hận thù với ai. Cho nên, mình tu tập, giữ giới là vì 


chúng sinh mà giữ, vì mình thương chúng sinh mà tu, 


110 Thích Thái Hòa 


thương chúng sinh mà học. Các anh/chỊ/em, vì thương 
đời mà làm Gia đình phật tử, thương đời cho nên giờ 
nảy mà có đôi người đang bán cơm chay để yếm trợ 
cho Phật Ngọc tới Hoa Kỳ, quý vị vì thương chúng 
sinh, thương đời, muốn cho ai cũng được thấy, được 
chiêm ngưỡng Phật ngọc, từ đó mà họ phát sinh niềm 
tin đối với Phật Pháp Tăng, mà tu tập để bản thân họ 
bớt khổ và cuộc đời cũng bớt khổ ra, nếu mình không 
thương đời, không thương mọi người, thì mình không 
mắc chi làm mấy chuyện đó cho mệt. Nhưng, mình 
làm như vậy, là vì mình thương chúng sanh, mình 
muốn ai cũng thấy được Phật và chiêm ngưỡng được 
từ dung của Ngài, để cho họ tăng trưởng niềm tin Tam 
bảo, và từ đó khiến cho họ có phước đức. Việc làm ấy, 
đi từ nguyện chúng sinh vô biên thề nguyện độ, và 
nguyện ấy liên hệ đến Thế giới tất đàn. 

Nhưng độ chúng sinh không phải dễ đâu! Kinh 
Địa Tạng nói răng, chúng sinh rất can cường, nan điều 
nan phục. Cái tham, sân, s1, kiêu mạn ở nơi chúng sinh 


rât là can cường, rât khó điêu phục. Cho nên muôn độ 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn III 
chúng sinh, mình phải lập hạnh, lập nguyện. Mà muốn 
lập hạnh, lập nguyện thì mình phải hiểu thế gian, phải 
hiểu chúng sinh, vì chúng sinh là thế gian. Phải hiểu 
thế gian thế nào rồi, mình mới thõng tay vào chợ để 
giúp đời. Cho nên, chúng sinh vô biên thề nguyện độ, 
liên hệ chặt chẽ đến Thế giới tất đàn. Thành tựu về 
mặt thế gian là thành tựu về mặt nhìn nhận chúng sinh 
và giáo hóa chúng sinh để đưa chúng sinh từ chỗ 
chúng sinh trở thành phi chúng sinh, trở thành bậc 
thánh, trở thành bậc giác ngộ. 

Thứ hai là “Phiền não vô tận thề nguyện đoạn”. 
Đây là liên hệ đến Vị nhân tất đàn. Mỗi người có một 
nỗi buồn riêng, một ưu tư riêng, một khắc khoải riêng, 
một tâm trạng riêng, một hoàn cảnh riêng, không có 
chúng sinh nào giống chúng sinh nào. Ai cũng có mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân và ý, nhưng không có người nào 
giống người nào hết, thậm chí có cùng huyết thông hay 
thậm chí là sinh đôi cũng không giống nhau. Vì vậy, 
đức Phật nói : “Nhất thế chúng sinh tâm tưởng dị có, 


tạo nghiệp diệc dị” - nghĩa là vì hết thảy chúng sinh có 


112 Thích Thái Hòa 


hình tướng khác nhau là do tưởng khác nhau, do tâm ý 
khác nhau, tạo nghiệp khác nhau, nên đi đến quả báo 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý khác nhau. Khác nhau như 
vậy đi từ nơi sự phiền não. Do đó, một vị đi vào đời 
giáo hóa, thì phải biết phiền não ở nơi tâm chúng sinh 
rất nhiều loại khác nhau, sai biệt nhau để mà giúp họ. 
Cái biết như vậy, gọi là Vị nhân tất đàn, tức là thành 
tựu về mỗi con người. Khi biết được như vậy, mình có 
thể giúp họ chuyền hóa phiền não nơi tâm. 

Quý vị biết, Tứ sanh bao gồm Noãn sanh (là 
những loài sinh ra từ trứng như gà, vịt), Thai sinh (là 
loài sinh ra từ bào thai như người, trâu, bò...), Hóa 
sanh (là loài sinh ra từ sự biến hóa như chư thiên sắc 
giới, vô sắc giới, vì họ không còn dục nhiễm, Thấp 
sanh (loài sinh ra từ sự âm ướt). Các loài chúng sinh 
như vậy có gốc rễ từ các loại phiền não khác nhau mà 
sinh ra. Do tính tham dục nơi mỗi loài, tùy theo mức 
độ sâu cạn, mãnh liệt, yếu ớt mà sinh ra những loài 
như thế. Nói cách khác là từ các phiền não sai biệt mà 


sinh ra các loại chúng sinh có hình thức khác nhau. 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 113 
Phải hiểu được như vậy mới giáo hóa được, mới giúp 
chúng sinh đoạn trừ được phiền não ở nơi họ. Cái đó 
gọi là Vị nhân tất đàn. 

Thứ ba là “Pháp môn vô lượng thề nguyện học”. 
Đây là Đối trị tất đàn. 

Người tu, nhất là người thực tập hành Bồ tát đạo 
phải tu học hết thảy các Pháp môn. Kinh Kim Cang đã 
dạy Nhất thế Pháp giai thị Phật Pháp”- tất cả Pháp đều 
là Pháp giác ngộ, tất cả các Pháp đều là đối tượng để 
mình thâm nhập và thấy được chân như của vạn hữu. 
Cho nên, Pháp nào mình cũng cần phải học, cần phải 
chiêm nghiệm, để thấy mỗi pháp có một tự tính riêng, 
có nhân duyên quả báo, thể tánh nghiệp dụng riêng. 
Người tu hành Bồ tát đạo thì Thiền cũng học, Tịnh 
cũng học, Mật cũng học, Hiển giáo cũng học, Kim 
cang thừa,... gì cũng học hết. Học hết để có đầy đủ 
phương tiện, Pháp môn mà giáo hóa chúng sinh. Bởi vì 
chúng sinh này đến với mình có nhu cầu tu học mặt 
này, chúng sinh khác lại có nhu cầu tu học mặt kia, thì 


mình phải có đủ khả năng để giúp cho họ. Thậm chí 


114 Thích Thái Hòa 


ngay cả những việc như toán học, lịch số, thiên văn, địa 
lý... người hành Bồ tát đạo cũng phải thông hiểu. Đối 
với Thanh văn đạo thì đức Phật cắm, nhưng đối với Bồ 
tát đạo thì đức Phật lại khai, đó là vì lợi ích chúng sinh. 
Nói rõ như vậy để giải đáp thắc mắc của những vị hỏi 
rằng, sao trong Kinh DI Giáo, đức Phật cắm chuyện 
thiên văn dịch số, mà bây giờ Thầy Thái Hòa lại nói 
chuyện đó cũng cần phải học. Chuyện thiên văn địa lý, 
dịch số, toán số, bói quẻ không phù hợp đối với đời 
sông của một vị Thanh văn, vì sợ những cái đó dẫn 
sinh ra lợi nhuận, mà có lợi nhuận thì tâm tham nhiễm, 
mà tâm tham nhiễm thì phế bỏ đạo nghiệp. Nên đối với 
hàng Thanh văn, đức Phật cắm những chuyện đó. 
Nhưng đối với Bồ tát, tức là Thanh văn hạnh đã hoàn 
chỉnh, đang hướng đến Đại thừa, nên có thê học hết tất 
cả các Pháp môn để giáo hóa chúng sinh. Học là để 
giáo hóa chúng sinh, chứ Bồ tát không phải học để mà 
tu, vì Bồ tát đã có Pháp môn nhất định đề tu rồi. Bồ tát 
học vô lượng Pháp môn để đối trị với những ước vọng, 


những nhu câu mà chúng sinh cân ở nơi Bồ tát. Đáp 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 115 
ứng như vậy để làm gì? Để đưa họ về với Đệ nhất 
nghĩa tất đàn, tức là Đệ nhất nghĩa đế, chân lý rốt ráo, 
chân lý tối hậu, là Phật đạo. 

Thứ tư là “Phật đạo vô thượng thề nguyện thành”. 
Đại nguyện này chính là Đệ nhất nghĩa tất đàn. 

Các anh/chị/em thấy rằng, chúng sinh vô biên thê 
nguyện độ. Mình độ vô biên chúng sinh, đưa họ đi về 
đâu? Đưa họ đi về với Phật đạo vô thượng. 

Phiền não vô tận thề nguyện đoạn. Phiền não 
đoạn rồi, thì cái gì sinh ra? Đoạn trừ phiền não rồi, thì 
Phật đạo vô thượng sinh ra. Cho nên, đoạn phiền não 
cho chúng sinh và đoạn phiền não cho chính mình là 
Phật đạo vô thượng sinh ra nơi chính mình và nơi 
chúng sinh. Đó là đưa Vị nhân tất đàn đi về với Đệ 
nhất nghĩa tất đàn. 

Pháp môn vô lượng thẻ nguyện học. Mình học hỏi 
vô lượng Pháp môn đề làm gì? Đề đối trị với phiền não 
của chúng sinh, để đối trị với tất cả các căn cơ chúng 
sinh và đưa họ đi về với Phật đạo vô thượng, tức là sử 


dụng Đối trị tất đàn để đưa họ về với Đệ nhất nghĩa tất 


116 Thích Thái Hòa 
đàn. Như vậy là mình đã ứng dụng Tứ tất đàn vào xã hội 
một cách toàn diện và một cách chi tiết qua Tứ tất đàn 
và Tứ hoằng thệ nguyện. 

Cho nên, khi mình thề nguyện độ chúng sinh, 
nghĩa là ngay giữa biển khổ mà mình phát khởi đại 
nguyện, chứ không phải mình từ ngoài biển khổ mà đi 
vào. Ngay ở nơi phiền não mà mình phát khởi đại 
nguyện đoạn trừ phiền não. Ngay ở nơi vô lượng Pháp 
môn mà mình phát khởi tâm học hỏi đề thành tựu. Và 
ngay nơi mình đang sống mà buông bỏ mọi phiền não 
mà thành tựu Phật tính. 

Đó là mối liên hệ của Tứ tất đàn đến bốn hoằng 
thệ nguyện. Và bốn hoằng thệ nguyện thì đương nhiên 
là liên hệ đến xã hội - tức là lục đạo chúng sinh, là cả 
ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới dưới cái nhìn của 
đạo Phật - rất nhiều. Đừng đem xã hội chủ nghĩa, xã 
hội tư bản mà so sánh với xã hội Phật giáo rộng lớn. 
So sánh như vậy rất là sai lầm. Nhiều Phật tử học chưa 
đến nơi đến chốn, thích đem cái này so sánh với cái 


kia. So sánh như vậy là sal, vì nó không đúng với 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 117 
nguyên tắc so sánh. Bài chú Bát nhã có nói “Vô đăng 
đăng chú” - nghĩa là thần chú không còn có sự so 
sánh. Tuệ giác của Phật, từ bị của Phật thì không còn 
có ai ở trong thế gian này có thể ngang bằng để mà so 
sánh. Cho nên, đừng đem đạo Phật so sánh với khoa 
học, so sánh với xã hội hiện đại Tây phương, với triết 
học của Kant... Đó là những cái làm tào lao, cái làm 
không hiểu gì Phật Pháp, tưởng rằng mình trí thức 
nhưng đó lại là trí ngủ. 

Bây giờ mình nói đến phần kết luận. Và Thầy để 
các anh/chị/em tự làm phần này vì Thầy kết luận thì 
hỏng. Các anh/chị/em sau khi đã học với Thây rồi, thì 


tự kết luận lấy. 


118 Thích Thái Hòa 


Hỏi và trả lời 


Hỏi: 
Làm thế nào đề giáo dục thành công theo Tứ tất 


đàn? 


Trả lời: 

Thây trình bày chỉ mang tính phố quát. Từ cái 
phổ quát đó, các anh/chỊ/em sau khi học sẽ vận dụng 
vào đời sống thực tế, tùy thuộc trách nhiệm của mình 
đối với tô chức, với xã hội, với gia đình huyết thống. 

Ví dụ, đối với Thế gian tất đàn. Mình biết rằng, 
trẻ em thì ham chơi, đó là sự thực. Mình phải biết 
được như vậy thì mới giúp được nó. Nếu không biết 
sự thực đó, mình sẽ dễ nỗi giận, sẽ có những cử chỉ 
không tao nhã với nó, không thông cảm với nó thì sẽ 
khó để giáo dục nó thành công. 

Từ bản thân, đến tổ chức, đến gia đình huyết 


thông cũng như vậy. Muôn giáo dục con mình, em 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn I19 
mình, trước hết phải biết được tập khí của nó, biết tính 
cách, bản chất của nó. Cái biết đó là cần thiết. 

Hoặc mở rộng ra, sông trong xã hội, muốn thay 
đổi xã hội, mình phải biết xã hội đó như thế nào. Đó là 
cái biết thuộc về Thế gian tất đàn. Biết như vậy, và tùy 
theo hoàn cảnh thực tế để có được các phương pháp 
như Vị nhân tất đàn, Đối trị tất đàn và đưa đối tượng về 


với mục đích mà mình muôn giáo dục, muôn uôn năn. 


Hỏi: 
Mình đã hiểu Tứ Tất Đàn, mình cũng hiểu 
những tính chất của xã hội. Làm sao để áp dụng Tứ 


tắt đàn vào xã hội Hoa Kỳ được, thưa Thầy ? 


Trả lời: 

Minh có thể ứng dụng Tứ tất đàn vào việc hàn 
gắn lại những gì đã rạn nứt, phân hóa trong Gia đình 
phật tử tại Hoa Kỳ cũng như tại Việt Nam. Trước hết, 
mình phải đặt ra câu hỏi "tại sao nó phân hóa”, và 


mình biết răng phân hóa là chuyện tất yếu, không có 


120 Thích Thái Hòa 


tổ chức nào mà không phân hóa, ngay trong sự tu học 
của Tăng đoàn thời đức Phật cũng đã từng phân hóa 
và ngay trong tổ chức xã hội chính trị, các đoàn thể xã 
hội cũng đã từng phân hóa, hiện tại đang phân hóa và 
trong tương lai cũng sẽ phân hóa. Đó là điều tất yếu. 
Nhưng tất yêu đó do đâu? Mình phải thấy rõ đó là do 
chấp ngã của mỗi người, do chấp kiến của mỗi người. 
Người ta không chống đạo Phật, người ta không 
chống đức Phật, nhưng anh em chống nhau, các thầy 
chống các thầy, Phật tử chống các thầy, các thầy 
chống Phật tử, Phật tử chống Phật tử, từ đó mà tạo ra 
phân hóa. Sự phân hóa đó là tất yếu, vì thế gian này ai 
cũng chấp ngã cả; ở đời thì chấp ngã theo kiểu đời; ở 
đạo thì chấp ngã theo kiểu đạo. 

Như vậy, để giải quyết được vẫn đề này, chúng 
ta phải biết rằng thế gian như vậy là như vậy. Nhưng 
qua Vị nhân tất đàn, mình biết được chấp ngã của ông 
A như thế nào, của ông B như thế nảo, ông C như thế 


nào, biệt rõ nhân nào, duyên nào đưa tới châp ngã đó, 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 121 
phân hóa đó. Biết rõ như thế rồi mới có thể tìm cách 
hàn găn được. 

Tiếp theo là phải có phương pháp đối trị như thế 
nảo, đối với người chấp ngã nặng thì phải đối trị như 
thế nảo, gần gũi họ như thế nào, thân cận họ như thế 
nào. Nếu người đó có cái ngã rất lớn, mà mình đến với 
họ còn giương cái ngã của mình ra, cho to hơn họ nữa, 
thì cái ngã đó của họ càng lớn hơn, lớn theo cái ngã của 
mình, như vậy thì vấn đề sẽ không được giải quyết. 
Vẫn đề không giải quyết được thì Đệ nhất nghĩa đề tất 
đàn không hiển lộ được. 

Cho nên, đối với Gia đình phật tử Việt Nam ở 
quốc nội cũng như ở hải ngoại, các anh/chị/em đã biết 
được nhược điểm như thế rồi, thì mình chỉ đề cao đạo 
Phật thôi, đề cao Tam bảo thôi, và tất cả chúng ta đều 
hướng về đó. Khi chúng ta đã hướng về đó thì những 
dị biệt có thể xóa được. 

Nếu là mâu thuẫn trong Gia đình phật tử thì 
chúng ta chỉ nhằm tới mục đích và lí tưởng của gia đình 


phật tử thôi, còn những aI đi ra ngoài, ra khỏi mục đích, 


122 Thích Thái Hòa 
lí tưởng đó thì họ không phải thuộc về Gia đình phật tử, 
mình bận tâm làm gì, mình không thể hòa hợp được. 
Cũng như nước với sữa thì có thể hòa hợp, còn nước với 
dầu thì hòa hợp làm sao được. Nếu họ đã đi sai lí tưởng 
hay bản chất của họ không còn là Gia đình phật tử nữa, 
thì không cần đặt ra vấn đề hòa hợp đối với những 
người đó. 

Nhưng, nếu họ muốn biến Gia đình phật tử 
thành công cụ phục vụ cho bản ngã của họ, thì mình 
không đặt vấn đề Gia đình phật tử với họ, mà mình đặt 
vấn đề nhân quả và cuộc sống với họ, đề họ thấy rằng, 
nếu họ làm như vậy sẽ có hậu quả, quả báo như vậy 
trong hiện tại và tương lai. Phải chỉ rõ cho họ thấy hậu 
quả do họ lạm dụng đem lại. 

Nhưng không phải bạ đâu nói đó mà phải nói 
đúng lúc, đúng chỗ, đúng vị trí của họ. Nói bằng cách 
nào? Ta nói với tâm trạng không phải chỉ trích, không 
phải hận thù, trách móc mà nói bằng tâm từ bi, tâm độ 
lượng. Nói cách này không được, thì mình nói cách 


khác, bản thân mình không nói được, thì phải nhờ 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 123 
người khác, người có duyên với họ thì hiệu quả sẽ lớn 
hơn. Điều này ngày xưa Đức Phật đã từng ứng dụng. 
Có những vùng, những trú xứ Đức Phật không cần đi 
tới đó thuyết pháp, mà chỉ cần cử ngài Xá Lợi Phất 
thôi, vì ngài Xá Lợi Phất có duyên với vùng đó hơn 
Đức Phật, nên ngài Xá Lợi Phất tới đó nói, người ta 
nghe hơn là Đức Phật nói, vì sao ? Vì họ có duyên với 
ngài Xá Lợi Phất hơn là có duyên với Đức Phật. Có 
những chỗ Đức Phật nói ngài Mục Kiền Liên đi thôi. 
Lại có những chỗ Đức Phật nói ngài Phú Lâu Na đi 
thôi. Nhưng có những chỗ Đức Phật phải đích thân đi. 
Cho nên khi thuyết pháp, giáo hóa, làm việc, mình 
phải vận dụng giáo lý nhân duyên triệt để vào trong 
pháp hàn gắn này. Vậy nên phải hiểu rõ Đối trị tất 
đàn, Vị nhân tất đàn, Thế gian tất đàn để đưa người ta 
đi về với Đệ nhất nghĩa đề tất đàn, nhằm mục đích hàn 
gắn, cùng hướng tới, cùng thực hiện mục tiêu, lí tưởng 
của Gia đình phật tử là điều rất cần thiết. 

Có những trường hợp chị Thúy Nga nói không có 
tác dụng băng anh Mai, có những trường hợp anh Mai 


124 Thích Thái Hòa 
nói không có tác dụng bằng anh Hưng, có những trường 
hợp anh Hưng nói không có tác dụng bằng anh Hùng, thì 
vai trò của người lãnh đạo là phải biết dùng người, biết 
nhân duyên của từng người để đưa họ về với Đệ nhất 
nghĩa tất đàn, tức là về với sự đoàn kết để lo cho cái 
chung. Đối với những người chưa phải là Phật tử, mình 
cũng gần gũi, đưa họ đi về với Phật tử, với sinh hoạt, đảo 
tạo họ dưới nhiều hình thức khác nhau để cuối cùng, họ 
có thể đứng vào đoàn thể của mình để yềm trợ mình hay 
đứng ngoài đoàn thê mình để yêm trợ mình. Tất cả những 


điều đó, mình đều phải biết ứng dụng Tứ tất đàn này hết. 


Hỏi: 

Tập thể hình thành từ cá nhân, nhưng có nhiêu 
mâu thuần. Biết rằng đoàn kết là sức mạnh, nhưng đã 
có sự phân hoá trầm trọng; ví dụ bây giờ trong nước 
cũng như hải ngoại đêu có 3 Ban hướng dẫn. Áp dụng 


Tư tất đàn như thế nào để đổi trị sự phán hóa ? 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 125 
Trả lời: 

Một huynh trưởng là một người đã được đào 
tạo, được huấn luyện và hoàn thành chương trình huấn 
luyện rồi, từng quỳ trước Tam bảo để phát nguyện, rồi 
được truyền đăng. Mình huấn luyện là huấn luyện theo 
định hướng của Gia đình phật tử , theo mục đích của 
Gia đình phật tử để đóng góp vào sự nghiệp chung của 
Phật giáo. Mình huấn luyện như thế nào mà giờ đây 
lại tạo ra sự phân hóa? Mình phải đi tìm nguyên nhân. 
Và mình thấy rõ nguyên nhân, có thể là do huấn luyện 
chưa chín, huấn luyện có tính cách hình thức; hoặc là 
mình đã huấn luyện kỹ lưỡng rồi, chín chắn rồi, nhưng 
vẫn xảy ra tình trạng đau buôn như thế là do nghiệp 
chủng của người đó, là do vận hệ của tổ chức, cộng 
thêm hoàn cảnh xã hội tác động vào có khi vững tôi, 
nhưng hoàn cảnh xã hội tác động vào khiến cho người 
ta lung lạc tâm, chí, hạnh, nguyện của họ, biết rõ 
nguyên nhân phân hóa, biết rõ những khó khăn của tổ 
chức, thì người lãnh đạo, người cầm thuyền mà lái, 


phải cầm tay chèo cho vững, phải biết trên con sông 


126 Thích Thái Hòa 


mình đi có khúc cạn khúc sâu, khúc thắng khúc cong. 
Phải biết rõ như vậy, để lèo lái khôn khéo, vượt qua. 
Do đó, tình trạng này xảy ra, mình quy lỗi cho 
một người là không đúng, mà có thể nói rằng, trên 
nghĩa tương đối thì sơ suất phần nhiều là ở nơi người 
lãnh đạo, vì mình cầm lái mà không biết địa thế con 
sông, khi gặp khúc cong mà mình chèo như khúc 
thẳng, cạn mà chèo như sâu thì đương nhiên là gặp trở 
ngại. Vì vậy, đòi hỏi người lãnh đạo phải có khả năng 
thực sự, đức hạnh thực sự, tuệ giác thực sự. Và thật sự, 
thì nên là "tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, nên khi 
có chuyện, phải tập trung trí tuệ của nhau, và người có 
trách nhiệm phải lắng nghe các ý kiến, nhiều khi có ý 
kiến rất đơn sơ, nhưng lại giúp mình được rất nhiêu." 
Các anh/chị/em thấy rằng, hiện nay, Gia đình 
phật tử trong nước cũng như ở hải ngoại bị phân hóa. 
Là do đâu? Chúng ta phải tìm ra nguyên nhân. Khi tìm 
ra được nguyên nhân rồi, thì mình mới tìm phương 
pháp đối trị. Nếu không tìm ra được nguyên nhân, thì 


không thể có phương pháp đối trị. Vì vậy, chúng ta 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 127 
phải có Vị nhân tất đàn trước đã, xem thử người đó 
như thế nào, vì hoàn cảnh nào mà như thế. Có thể họ 
túng thiếu, hoặc vì họ ham danh. Mình phải biết như 
thế đề tìm được cách đem họ trở về. Và liệu họ có thể 
trở về không? Nếu không về thì mình sẽ tính thế nào? 
Nếu họ về thì có lợi gì cho mình, nếu họ không bỏ cái 
ham danh, ham lợi, ham tiền của họ. Nếu họ đến với 
Gia đình phật tử, vì những thứ ấy, chứ không phải vì 
mục đích, lí tưởng thì mình xem họ là gì của Gia đình 
phật tử, có nên hàn gắn hay không. 

Còn giả như các Huynh trưởng của mình vì nhẹ 
dạ, vì lầm đường lạc lối, vì không nhận thức được mà 
rơi vào những tình trạng đau buồn như thế, thì mình 
cũng phải biết rõ họ đang ở trong tình trạng ấy, để kéo 
họ về lại với tổ chức, để cùng nhau xây dựng tổ chức. 

Cũng có những trường hợp, người đó có tài thật 
sự, nhưng cũng có chứng, làm rất giỏi, nhưng cũng 
hay bỏ vạ giữa đường cho mình. Nếu mình thấy răng, 
tài năng của người ấy, giúp cho tổ chức của mình 


thành công nhiều hơn là thất bại, thì mình cũng phải 


128 Thích Thái Hòa 
chấp nhận cái chướng đó của người ấy, để có lợi cho 
tô chức trước mặt, và sau đó mình tìm đủ mọi cách đề 
giúp đỡ họ chuyên hóa những cái chướng của họ. Làm 
được việc này, trước hết mình phải thấy rõ con đường 
và điểm đến của mình, "sau đó mình phải tập hạnh 
kiên nhẫn đối với những người trong tổ chức có tài 
năng mà `chướng` ấy, đề họ cùng đi với tổ chức mình 
và giúp cho tô chức mình. » 

Do vậy, chúng ta cần phải phân tích cho rõ. Một 
người phân tích có thể chủ quan, nên phải có con mắt 
của tập thể, con mắt của tổ chức, phân tích một cách 
khách quan. Từ đó mà có phương pháp trị liệu ứng 
dụng thích hợp. 

Tôi nghĩ rằng, mình làm với tâm Bồ đề, với tình 
thương, với trí tuệ, thì trước sau gì mình cũng sẽ hàn 
gắn được, hàn gắn được với những người cần phải hàn 
găn. Còn mình không thể hàn gắn được với những 
người không có bản chất của Gia đình phật tử, mình 
không thể hàn găn được với những người chỉ lợi dụng 


Gia đình phật tử đê mưu câu cá nhân. Nêu mình có 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 129 
hàn gắn với những người lợi dụng ấy đi nữa, thì trước 
sau gì cũng sẽ vỡ ra lại mà thôi, vì sao ? Vì không 
cùng bản chất. Đó là điều mà các anh/chị/em cần phải 
phân tích cho rõ, dưới cặp mắt của Các các vị nhân tất 
đàn. Điều này cần đến tuệ giác trực tiếp. Do đó, Thầy 
ngồi ở đây mà đưa ra phương pháp tổng quát để các 
anh/chị/em y cứ vào đó mà thực hiện, thì chắc chăn là 
không thành công. Vì sao? Đức Phật đã dạy "Nhất 
thiết pháp thị bất định pháp- tất cả pháp đều là Pháp 
bất định". Cho nên đòi hỏi người lãnh đạo, người 
ngoại giao, người thực hiện lí tưởng phải là người có 
khả năng, có tâm huyết, có tuệ giác và phải trực tiếp 
xử lý công việc. Các các vị nhân tất đàn là vậy, phải 
trực tiếp tiếp xúc với từng đối tượng, để biết nhân, 
duyên, quả báo của họ mà giúp họ thay đổi. Người 
chống mình thì làm họ bớt chống; người không hiểu 
mình thì làm cho họ hiểu mình hơn; người xa mình thì 
làm cho họ gần lại mình ; người đã găn bó với mình 
thì làm cho họ gắn bó thêm. Tôi nghĩ, những việc làm 


như thế có thể nằm trong tầm tay của các anh/chỊ/em, 


130 Thích Thái Hòa 


nhất là các anh/chị/em trại sinh Vạn Hạnh, vì mình là 


con cháu của Vạn Hạnh mà. 


Hỏi: 

Có những Đơn vị không trực thuộc Ban hướng 
dân, vì qúy Thầy Trụ trì không cho phép. Như vậy, 
phải áp dụng Tứ tất đàn như thể nào để giữ được sự 
tôn tại của Đơn vị và tương quan tốt đẹp với Ban 


hướng dẫn? 


Trả lời: 

Tuy có khó khăn, nhưng các anh/chịự/em phải 
liên thông với nhau. Nếu việc liên hệ công khai trở 
ngại thì mình liên hệ bí mật. Điều này trong xã hội 
người ta vẫn thường làm, có những chuyện liên hệ 
tình báo lâu ngày, đến khi thành công rồi mọi người 
mới biết rằng, người trong cuộc là người của ai. Tuy 
nhiên, mình phải nói cho người liên hệ đó biết, dù là 
công khai hay bí mật, thì Đệ nhất nghĩa tất đàn luôn 


luôn là điểm về của mỗi chúng ta. Chúng ta có thể gặp 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 131 
nhau ở nơi Đệ nhất nghĩa tất đàn, còn Đối trị tất đàn 
hay Vị nhân tất đàn hay Thế gian tất đàn, thì mình tùy 
duyên mà sử dụng. Nếu chúng ta có thể gặp nhau nơi 
Đối trị tất đàn hay Vị nhân tất đàn hay Thế gian tất 
đàn để cùng đi tới Đệ nhất nghĩa tất đàn thì thật là 
quý, nhưng cuộc đời này làm gì có được thuận duyên 
100% như thế. Cho nên nếu không gặp nhau được ở 
nơi Thế gian tất đàn, Vị nhân tất đàn hay Đối trị tất 
đàn, thì mình sẽ gặp nhau ở nơi Đệ nhất nghĩa tất đàn. 

Những người lãnh đạo, như các anh Liên Đoàn 
Trưởng hay các anh Đại diện miền hay Ban Hướng 
Dẫn Trung Ương phải có nhiều kế hoạch để liên 
thông, cách này không được thì mình dùng cách khác. 
Liên thông ở nơi chỗ nào? Ở nơi Đệ nhất nghĩa tất 
đàn. Nghĩa là các anh/chị/em gặp nhau không phải ở 
nơi huyết thống mà là gặp nhau ở nơi lý tưởng của Gia 
đình Phật tử Việt Nam, chúng ta phải thông báo, phải 
nói cho nhau biết dù hình thức này hay hình thức 
khác, dù nằm bên này hay bên kia, chúng ta cũng chỉ 


là một, Gia đình Phật tử Việt Nam chỉ là một, Gia 


132 Thích Thái Hòa 
đình Phật tử Việt nam trên thế giới chỉ là một mà thôi. 
Một đó là gì? Đó là Phát tứ quy y Phát Pháp Tăng và 
giữ giới đã phát nguyện, Phật tử mở rộng lòng 
thương, tôn trọng sự sống; Phật tử trau dôi trí tuệ tôn 
trọng sự thật; Phật tử sống trong sạch từ thể chất đến 
tỉnh thần, từ lời nói đến việc làm; Phật tử sống hỷ xả 
để dũng tiến trên đường đạo. 

Chúng ta gặp nhau ở năm điểm đó và cùng nhau 
thực hiện năm điểm đó là chúng ta đã có bản chất như 
nhau rồi, những mâu thuẫn khác chỉ là những thứ nhỏ 
không đáng kể. Còn nếu mình bỏ đi mục đích giáo dục 
của mình, không thực hiện năm điều luật đó thì không 
thể gọi là Gia đình phật tử được. Nếu họ không phải là 
Gia đình phật tử, họ chỉ lợi dụng G1a đình phật tử thôi, 
thì làm sao mình có thể liên thông với họ được! Và 
nếu có liên thông rồi, thì cũng sẽ tạo ra chia rẻ mà 
thôi. Như vậy, các anh/chịem phải liên thông với 
nhau và khăng định mình là Phật tử qua những thể 
hiện trong đời sống, qua mục đích mình đến với tổ 


chức, mình đên với gia đình qua năm chât liệu đã trở 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 133 
thành khuôn vàng thước ngọc cho chúng ta. Cũng như 
các anh/chị/em gặp Thầy ở nơi tâm phụng sự Tam 
bảo, tâm phụng sự xã hội theo tinh thần Phật giáo. 
Còn nếu Thầy lợi dụng xã hội, xây chùa thật to, rồi 
muốn xã hội phụng sự Thầy, rồi Thầy ngồi trên đầu xã 
hội để làm thế này thế khác cho cái ta của thầy, thì 
làm sao mấy anh/chị/em gặp Thầy được, mặc dù Thầy 
là một Thầy tu. 

Vậy, nên anh Hưng phải liên thông với các tổ 
chức Gia đình phật tử đang khó khăn, phải thông cảm 
với họ, phải liên kết được với họ ở bên trong. Đó là 
cái thông minh của mình. Liên kết được để có thể 
nhắc nhở họ, làm chi thì làm, chứ áo lam của mình là 
một, tình lam của mình là một, mục đích của mình là 
một. Đã là một rồi, thì sớm muộn gì mình cũng là 
mình thôi, mình sẽ đi về được với nhau, như trăm 
sông, hói đều đi về được với biển, mà biến thì chỉ có 
một mùi vị duy nhất là mặn. Minh phải nói với nhau 
như thế, và trước sau gì mình cũng về với nhau thôi, 


cũng gặp nhau thôi. Còn nếu không cùng là bản chất, 


134 Thích Thái Hòa 
không cùng là lý tưởng, cho dù ngồi bên nhau mà 
quay lưng lại với nhau thì cũng đã xa nhau rồi. Cụ thể, 
Thầy đang nói pháp thoại với các anh/chị/em đây, mà 
các anh/chị/em mỗi người đang ở một tiểu bang xa lắc 
mà vẫn gặp được nhau. Do vậy, mình phải nhấn mạnh 
điểm gặp gỡ nơi lý tưởng, nơi Đệ nhất nghĩa tất đàn 
đó cho nhau. Còn những dị biệt, do hoàn cảnh, do hiểu 
lầm, thì mình phải tìm cách tháo gỡ cho nhau từ từ. 
Như thế, tuy có dị biệt mà không tạo ra mâu thuẫn, 
không tạo ra chiến tranh. 

Cho nên, phải nhắn mạnh Đệ nhất nghĩa tất đàn, 
khi có mâu thuẫn, mình chỉ nhắm tới điểm chung mà 
nói, chứ không khuếch đại mâu thuẫn đó ra, không xé 
vấn đề ra thêm. Đó là cách mà người lãnh đạo Gia đình 
phật tử trong lúc này, trong giai đoạn này cần phải biết 


đê làm 


Hỏi: 
Phương pháp ứng dụng Tứ tất đàn hiện nay? 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 135 
Trả lời: 

Các anh/chị/em đã biết, người biết ứng dụng Tứ 
tất đàn vào đời sông của bản thân và xã hội, người đó 
phải có một tuệ giác lớn, quán chiếu được Các các vị 
nhân tất đàn, tức là thấy được sự sai biệt của từng cá 
nhân hay từng cộng đồng, từng đơn vị, từng lằn mức 
khác nhau của xã hội. Sau khi thấy được sự sai biệt đó, 
người ấy mới có thể ứng dụng Tứ tất đàn để đưa đến cái 
chung là Đệ nhất nghĩa tất đàn. 

Cũng vậy, môi trường, luật pháp xã hội Việt 
Nam khác với xã hội Mỹ, và ngay trong xã hội Mỹ, 
mỗi Tiểu bang lại có đặc thù riêng, mỗi vùng trong mỗi 
bang lại có một cách khác nhau. Người lãnh đạo Gia 
đình phật tử phải nắm được những điều đó để vận 
dụng, để đưa người ta đi tới với Đệ nhất nghĩa tất đàn. 
Đệ nhất nghĩa tất đàn theo cách nhìn của Gia đình phật 
tử là lí tưởng đảo tạo thanh thiếu niên trở thành những 
Phật tử chân chính và những thanh thiếu niên sau khi 
được đảo tạo này sẽ đóng góp được vảo việc xây dựng 


xã hội theo tinh thần Phật giáo. Trước hết phải nắm 


136 Thích Thái Hòa 


được mục đích gồm hai nội dung như vậy, rồi từ đó bắt 
đầu tùy duyên mà vận dụng, nhưng dù vận dụng kiểu 
gì, thì cũng không đi sai với mục đích, để cuối cùng 
phải đạt được mục đích, như đã cụ thể hóa qua năm 
điều luật của Gia đình phật tử. Năm điều luật đó, 
không phải là điều dùng để đọc mỗi ngày, đọc mỗi 
tuần, mỗi khi đến chùa, mà đó chính là nếp sông, là sự 
sông, là hơi thở, là cơm ăn, nước uống của mình, trở 
thành chất liệu trong đời sống của mình. Tôi nghĩ, khi 
một Huynh trưởng đã có được năm chất liệu đó, nhất 
định họ sẽ tìm về với mục đích đã từng nêu lên, mục 
đích mà họ đã từng phát nguyện. 

Cho nên, phương pháp ứng dụng bây giờ là các 
anh/ch1/em không phải chỉ đọc tụng năm điều luật này 
mỗi lần đến chùa, mà phải ứng dụng vào trong đời 
sống của mình để mình thực sự có bản chất là Phật tử, 
bản chất là huynh trưởng của Gia đình phật tử, rồi từ 
đó, chúng ta sẽ đi tìm những cái có cùng bản chất để 


tương giao, tương ngộ, để cùng nhau lo việc chung. 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 137 


Chỉ cần có một chất liệu "Phật tử mở rộng lòng 
thương, tôn trọng sự sông" thôi, thì mọi mâu thuẫn sẽ 
được hóa giải ngay. Chắng lẽ, Phật tử mở rộng lòng 
thương tôn trọng sự sống mà không thương anh em 
mình được sao, tình lam với nhau mà không thương 
nhau được sao, con người với nhau mà không thương 
nhau được sao, đồng một lý tưởng mà không thương 
nhau được sao. Chỉ cần thực tập được điều luật này, 
đốc thúc nhau có được bản chất đó, thì tự nó sẽ hòa 
hợp. Nếu thiếu tình thương, thì sẽ không thể nào hòa 
hợp được. Khi có tình thương, thì ngay cả người làm 
sai, mình cũng thấy tội, mình tìm cách này, cách khác 
để cứu giúp họ. Cho nên, vấn đề là mình có được chất 
liệu "mở rộng lòng thương tôn trọng sự sống" không 
hay chỉ là quy ước trên sách vở, nói trên miệng mả thôi. 

Thầy nghĩ trong thời điểm này, các anh/chị/em 
chỉ cần đem năm điều luật của Gia đình phật tử mà ứng 
dụng, thực tập để mỗi người thật sự có được chất liệu 
đó, thì nhất định Gia đình phật tử không bao lâu sẽ 
đoàn tụ với nhau, còn những aI, những cái gì không phải 


138 Thích Thái Hòa 


là Gia đình phật tử sẽ tự loại mà không cần mình phải 


cô công loại bỏ làm gì. 


Hỏi: 
Phương pháp nào giải quyết sự phân hóa của 
Gia đình phật tử hiện nay? 


Trả lời: 

Thâầy nói dứt khoát ở Hải ngoại không có phân 
hóa. Chỉ có duy nhất một tổ chức Gia đình phật tử mà 
thôi, đó là tổ chức Gia đình phật tử Truyền thống đúng 
hiến chương của Giáo hội, đúng với nội quy, quy chế 
của Gia đình phật tử. Một tổ chức Gia đình phật tử chỉ 
mang danh là Phân ban ở trong Nam nữ cư sĩ, thì đó 
một tổ chức khác, một Giáo hội khác, không dính chi 
đến tổ chức Gia đình phật tử Việt Nam, vì họ có hiễn 
chương và nội quy riêng của họ. Nếu có dính chăng, 
thì ở chỗ như dính với các tổ chức hướng đạo Phật tử, 
sinh viên Phật tử, học sinh Phật tử. Họ có thể là bạn 


của mình mà không phải là con người đông hành của 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 139 
mình. Và một tổ chức Gia đình phật tử khác mới đây 
thì lại càng không phải, vì nó hoàn toàn không đúng 
với nội quy, quy chế, không đúng với hiến chương của 
Giáo hội. Một tổ chức như vậy không phải là một tổ 
chức Gia đình phật tử. Cho nên, Gia đình phật tử chỉ 
có một tổ chức duy nhất thôi, đó là tổ chức Gia đình 
phật tử truyền thống đúng nội quy, quy chế, hiến 
chương của Giáo hội, có truyền thừa, có lịch sử. Và 
Thầy đã thường nhắc nhở các anh/chị/em, nếu có thay 
đổi nội quy, quy chế thì chính tự thân các anh/chị/em 
thấy cần thay đổi, mình sẽ triệu tập đại hội đúng nội 
quy, quy chế, đúng hiến chương; chứ không phải do 
người này hay người kia tác động, do thế lực này hay 
thế lực kia tác động. Và không có một cá nhân nảo có 
quyết định tùy tiện đối với tổ chức Gia đình phật tử. 
Cho nên, nói đúng ra, nếu có luật pháp công 
minh, thì mình sẽ tước đi tất cả những hoa sen, những 
danh nghĩa mà người ta đang lạm dụng đối với tô chức 
Gia đình phật tử. Mình kiện ra tòa án quốc tế, và nếu 


cân, mình có thể kiện những chính phủ sở tại đang công 


140 Thích Thái Hòa 
nhận các tổ chức đó, theo công ước quốc tế. Đó là nói 
theo pháp luật. Một tổ chức có đăng ký hăn hoi huy hiệu 
hoa sen, cấp hiệu đàng hoàng đâu ra đó, chính phủ thấy 
rằng cấp hiệu này, huy hiệu này, quy chế này đã được 
công nhận qua nhiều đời, đã có truyền thống rồi mà nếu 
có tô chức khác đăng ký, chính phủ sẽ không chấp nhận 
cho tổ chức mới ấy mà phải bảo vệ pháp lý cho tổ chức 
đã có từ trước. 

Vì vậy, mình nói tổ chức Gia đình phật tử có /hể 
mà không có /hống cũng sai, mà phi thế phi thống cũng 
sai. Hễ là tổ chức Gia đình phật tử, thì chỉ có một Bản 
nội quy thôi, và chỉ có một Bản hiến chương của Giáo 
hội thôi. Ai đi đúng như thế thì gọi là Gia đình phật tử 
đúng nghĩa, còn giả danh, giả nghĩa là chuyện của họ, 
nếu cần thì mình xem họ là bạn, là các đoàn thể của tổ 
chức tôn giáo bạn, chứ không thể gọi họ là mình. Họ 
không phải là mình thì sao mình gọi là phân hóa! Họ 
tách mình ra, mượn danh nghĩa mình để làm chuyện 
khác, không đúng Hiến chương, không đúng nội quy, 
quy chế của Gia đình phật tử, thì đó không phải là 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 141 
mình rồi. Do đó, đề nghị các anh/chị/em đừng quan 
tâm đến những cái đó làm gì cho mệt tâm mình. Mình 
chỉ cố găng un đúc, trau đồi, tu học đề có thê hiến tặng 
được những gì mà tổ chức mình đã hiến tặng cho mình, 
tiếp tục sứ mệnh đó để nuôi dưỡng tô chức của mình, 
để khỏi tủi hỗ với hạnh nguyện cao đẹp của mình, khỏi 
tủi hỗ với truyền thống mà cha ông thầy tổ đã để lại 
cho mình. Và các anh/chị/em, nên xem những tổ chức 
không phải Gia đình phật tử đó là những tổ chức tôn 
giáo bạn hay mình đã từng quan hệ như những tổ chức 
của những đoàn thể khác, nếu thấy cần. Còn nếu thấy 
không cần thì thôi, đừng để ý. Và nếu những người kia 
thấy mình đã đi sai rồi, đã đi chệch hướng với lý tưởng 
của Gia đình phật tử rồi, chệch hướng với quy chế, nội 
quy của tổ chức rồi, họ biết quay về, sám hối và biết 
phục thiện trở lại, xin có được sự hướng dẫn của mình; 
khi đó mình sẽ có những phương pháp thích hợp sau, 
chứ không phải chấp nhận một cách dễ dàng. Đó là 


điêu mà các anh/ch1/em nên lưu ý và cân bàn bạc. 


142 Thích Thái Hòa 
Hỏi: 

Khi chúng con đã nói rõ nguyên tắc pháp lÿ, nội 
qui GĐPT,... thì qúy Thầy cho rằng Gia đình phật tử 
chống Giáo Hội; mở trại Huấn Luyện thì cho rằng 
hướng dẫn sai, rồi đuổi Ban Huynh Trưởng (BHT) ra 
khỏi chùa lập một BHT mới đề dễ sai khiến. Chúng con 
im lặng! Làm sao chúng con có thể áp dụng Tứ tất đàn 


đề hoá giải giữa các vị xuất gia và Gia đình phật tử ? 


Trả lời: 

Nếu họ thật sự là tu sĩ của PGVN, thì họ phải 
hiểu Hiến chương của Giáo hội hơn ai hết, họ phải 
hiểu Nội quy, Quy chế của Gia đình phật tử hơn ai hết. 
Trong lúc đó, mình nói đúng Nội quy, Quy chế của 
Gia đình phật tử, đúng với Hiến chương Giáo hội mà 
họ nói mình chống Giáo hội, thì Giáo hội đó là Giáo 
hội nào? Giáo hội Cổ Sơn Môn, Lục Hòa Tăng hay 
một Giáo hội đội lốt tôn giáo để làm chính trị, chứ 
không phải là phụng sự dân tộc và nhân loại đúng như 


hiến chương của Giáo hội. Trong tình trạng đó, thứ 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 143 
nhất là họ chưa hiểu Giáo hội, chưa hiểu tổ chức Gia 
đình phật tử, thì mình phải có bổn phận ân nhãn, rồi 
trình bày cho vị Thầy đó hiểu về Hiến chương của 
Giáo hội, về Nội quy, Quy chế của Gia đình phật tử đã 
được Giáo hội phê chuẩn để cho vị ấy biết. Chống 
Giáo hội nghĩa là chống Hiến chương, chứ không phải 
là theo thầy này bỏ thầy kia; phá giáo hội chính là phá 
hiến chương của Giáo hội. Chứ còn theo Thầy A hay 
theo Thầy B, chưa hăn là theo PGVN. Đó chính là ứng 
dụng Vị nhân tất đàn, để có Đối trị tất đàn và cuối 


cùng là đưa họ về Đệ nhất nghĩa tất đàn. 


Hỏi: 
Có vị bảo rằng : Chúng con không theo các 


Thầy là chống Giáo hội có phải không? 


Trả lời: 

Phật tử quy y Tăng không phải là quy y một 
Thầy Tỳ kheo. Quy y Tăng thì lúc nào và ở đâu cũng 
tồn tại, còn quy y một Thầy Tỳ kheo, Thây đó chết thì 


mình hết quy y saol 


144 Thích Thái Hòa 


Do học đạo, dạy đạo bị lầm lẫn dẫn tới việc gây 
khó khăn cho tổ chức. Cũng như mình bảo vệ Giáo 
hội, chứ đâu phải mình đi theo một người lãnh đạo sai 
Hiến chương, pháp lý của Giáo hội. Phần nhiều người 
ta nhận thức lầm, tưởng rằng người lãnh đạo giáo hội 
là giáo hội. Đó là sai lầm mà mình cần phải học để 
thấy và làm cho mọi người chung quanh cũng thấy. 
Nếu không, người ta sẽ lợi dụng hết cái này đến cái 
khác, cuối cùng không phải phân hóa một mà phân 
hóa thành trăm, thành ngàn và ai cũng xưng hùng, 
xưng bá hết. 

Vị đó dù thế nào đi nữa vẫn là cá nhân, còn nói 
chuyện đúng sai theo tổ chức, thì phải có quy chế để 
xác định đúng sai chứ! Nếu người ta làm việc tùy tiện, 
mà mình đi theo đám tùy tiện đó, thì trước sau gì mình 
cũng bị hủy diệt, theo kiểu "tùy tiện sinh thì tùy tiện 
diệt" của đám người tùy tiện. Đối với đám người làm 
việc tùy tiện, anh hùng cá nhân, phi nguyên tắc, mình 


để ý đến họ làm gì. Nếu mình để ý đến loại tùy tiện 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 145 
sinh, tùy tiện diệt ấy, thì không đời nào mình giải quyết 
xong cái tùy tiện ấy của họ. 

Đừng nghĩ rằng: Thầy là số một. Không có 
Thầy nào số một hết. Chỉ có Tam bảo là số một thôi. 
Phật tử phải hiểu điều đó. Đây không phải là lý thuyết 
mà là thực tế. Đây là sự thực tập, sự chứng nghiệm. 
Vấn đề là mình có đủ bản lãnh để khăng định được 
mình là ai không. Phật tử thì phải thực tu, thực học 
theo những gì đức Phật đã dạy, chứ không nên tùy tiện 
làm theo cá tính của mình. 

Mình quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng chứ có 
phải mình quy y cá nhân một Thây nảo đâu. Nếu quy y 
với một Thầy, Thầy đó không tu, bỏ về đời, mình cũng 
về đời theo Thầy đó luôn sao; Thầy đó đi ăn cướp, 
mình cũng chạy theo Thầy đi ăn cướp sao! Thầy Tỳ 
kheo có thể ăn trộm, có thể ăn cướp, có thê giết người, 
có thể lấy vợ. Bởi vì, một Thầy Tỷ kheo, khi không có 
duyên tu hành đàng hoàng, đời sống của Thầy đó, có 
thể xảy ra những chuyện không đàng hoàng đó. Nhưng, 
Tăng thì không bao giờ có chuyện đó. 


146 Thích Thái Hòa 

Một Thầy Tỷ kheo có thể giết người, nếu 
không, sao lại có giới cắm một Thầy Tỷ kheo không 
được sát sanh? Một Thầy Tỷ kheo có thể đi ăn trộm 
của người khác, nếu không, sao lại có giới luật cấm 
Thầy Tỷ kheo ăn trộm? Một Thầy Tỷ kheo có thể 
hành dâm, nếu không, sao trong luật lại có giới cắm 
Thầy Tỳ kheo dâm dục? Một Thầy Tỷ kheo có thể nói 
láo, nếu không, sao giới luật lại cắm Thầy Tỷ kheo nói 
láo? Một Thầy Tỷ kheo có thể phạm phải bất cứ một 
giới luật nào, do Phật chế định, nhưng Tăng thì hoàn 
toàn thanh tịnh. Tỷ kheo chỉ là thành viên của Tăng 
bảo mà không phải là Tăng bảo. Tăng bảo phải là bốn 
vị Tỷ kheo sống thanh tịnh và hòa hợp với nhau trở 
lên. Vì vậy, mình quy y Tăng, chứ không phải quy y 
với Thầy Tỷ kheo nào hết. Nếu Thầy Tỷ kheo nảo có 
giới, có định, có tuệ, thì vị ấy được Tăng cử làm vị 
truyền giới cho mình. Nên, hiểu đúng giới luật, thì 
mình quy y Tăng, chứ mình đầu có quy y một cá nhân 
thầy nào đâu. Thầy nào hướng dẫn phật tử tu học đúng 
với Giới, Định, Tuệ, thì mình đi theo, nương tựa để tu 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 147 
học, nếu hướng dẫn sai Giới, Định, Tuệ, thì mình có 
quyên từ bỏ vị đó, mà không có lỗi gì đối với giới luật 
hay đối với đạo cả. 

Phật tử muốn bảo vệ đạo phải biết cho rõ những 
điều như vậy. Mình không vì tình cảm riêng tư, mà hư 
hỏng lý tưởng và mục đích tu học của mình. Cái gì 
đúng chánh Pháp thì mình cứ nói và làm. Nếu nói và 
làm đúng chánh Pháp mà thân này bị hủy diệt, thì 


cũng chấp nhận, chứ không có gì phải sợ hãi hết. 


Hỏi: 

Làm thế nào để mình đi đúng hưởng? Trong 
Phật giáo chủ trọng đến Pháp thí mà không chú trọng 
đến tài thí phải không? 


Trả lời: 

Minh đi tới với đạo Phật mà không phải với tâm 
mong cầu giải thoát, tâm từ bị, tâm "thượng cầu Phật 
đạo, hạ hóa chúng sinh", mà đem quan điểm chính trị, 


quan điểm này, quan điểm kia đề tới với đạo Phật, thì 


148 Thích Thái Hòa 
trước sau gì tổ chức mà mình gây dựng đó cũng bị 
phân hóa thôi. Cho nên, phải đi tới với đạo Phật băng 
tâm từ bi, tâm trí tuệ, mong cầu đời sống giải thoát 
giác ngộ, lợi mình, lợi người, tự độ, độ người thì 
đương nhiên mình sẽ đi đúng hướng mà Đức Phật đã 
dạy cho chúng ta. Đó là cái hướng của Đệ nhất nghĩa 
tất đàn. 

Còn đi tới với Phật giáo bằng quan điểm này, 
quan điểm nọ, thì mình sẽ tạo ra rắc rối cho chính bản 
thân mình, chứ không phải cho Phật giáo; mình sẽ 
không thu hoạch được những gì mà Phật giáo công 
hiến cho mình. Có câu chuyện như sau: Một vị khách 
đến hỏi chuyện một vị thiền sư; vị thiền sư vẫn chế 
trà, tràn đầy cả chén mà vẫn tiếp tục chế; khách thắc 
mắc tại sao nước trà trong chén đã đầy mà thiền sư 
vẫn rót vào; vị thiền sư cười và nói: "Cũng vậy, hễ 
người đã mang đầy quan điểm mà tôi có nói, thì nói 
kiểu gì cũng không vào được trong đầu họ, ví như 
nước trong chén đã đầy, có rót chừng nào đi nữa cũng 


tràn ra thôi". Cho nên, người mang quan điêm, thành 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 149 
kiến chính trị, thành kiến phe nhóm này phe nhóm 
khác, để đi tới với đạo Phật thì không bao giờ họ nhập 
vào được trong đạo Phật, họ không bao giờ đi tới được 
cửa ngõ của đạo Phật, chứ đừng nói họ là Phật tử, hay 
là người của đạo Phật. Nhiều người chỉ là hình thức 
Phật tử, chứ nội dung không phải là Phật tử đâu! Quý 
anh/chị/em phải hiểu cho được điều này để mình yên 
tâm tu học, và mình mong răng, làm thế nào mình 
được gặp các bậc thầy tu hành đúng như những gì mà 
Đức Phật đã dạy và mình cũng có thể học được từ nơi 
anh/ chị/ em của mình là những chân Phật tử; chứ 
chiếc áo, cái đầu chưa thể gọi là Thây tu, là Phật tử 
hay là cái gì trong đạo Phật hết. 

Lại nữa, hỏi rằng bây giờ người ta phát triển 
Pháp thí, mà trong Phật giáo không chú trọng đến Tài 
thí? Thật sự ra Tài thí, Pháp thí, Vô úy thí, ba cái này 
hỗ dụng cho nhau như Tứ tất đàn mà mình đã học. 
Người ta đói, mình không cho người ta ăn mà thuyết 
Pháp, ai thèm nghe; người ta no rồi, mình đem thức ăn 


ra mời, người ta chê, thì mời làm gì. Cho nên, chuyện 


150 Thích Thái Hòa 
Tài thí, Pháp thí, Vô úy thí, phải tùy từng đối tượng, 
hoàn cảnh mà ứng dụng, chứ không phải là nhất thiết, 
cô định. Như vậy, Phật tử cần phải nỗ lực học hành, 
làm kinh tế không mỏi mệt. Để làm gì? Không phải để 
làm giàu. Người Phật tử làm đủ ăn thôi. Minh làm 
kinh tế là để giúp cho những người không có điều kiện 
kinh tế. Đó là mình đang ứng dụng Vị nhân tất đàn. 
Minh thuyết Pháp không phải vì danh, vì lợi, 
không phải để người ta tâng bốc mình là pháp sư, là 
giáo sư, là người nổi tiếng, để người ta cúng dường 
tiền bạc cho mình hay đề được người fa ca ngợi mình; 
thuyết Pháp với tâm ý như vậy gọi là tà mạng, tà ngữ, 
không đúng với chánh Pháp mà Đức Phật muốn người 
đệ tử của Ngài phải thực hiện. Mình thuyết Pháp là vì 
muốn cho người ta hiểu rõ Pháp mà tu tập. Đó là điều 


mà các anh/ chị/ em phải lưu ý. 


Hỏi: 
Thê giới dưới cải nhìn của Phật giáo bao gôm ba 


cối sảu đường, chứ không phải chỉ giới hạn trong 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 151 


phạm vi loài người. Nhưng làm thể nào đề nói điều đó 


cho những người chưa tin Phật hiểu được? 


Trả lời: 

Xã hội Phật giáo bao gồm ba cõi sáu đường. 
Đối với tín đồ Thiên Chúa giáo, họ vẫn tin có Thiên 
đàng và Địa ngục. Tín đồ các tôn giáo khác cũng tin 
Thiên đàng và Địa ngục, ví dụ Bà La môn giáo cũng 
tin có Phạm Thiên. Cho nên, mình nói thế giới gồm ba 
cõi sáu đường là mình nói với cái nhìn toàn thể và 
chính xác, còn nói chỉ có Thiên đàng và Địa ngục thì 
vẫn còn hạn chế. Đối với các tôn giáo khác, mình nói 
có cõi trời thì họ chấp nhận liền. Nhưng đối với Phật 
giáo, CÕỐI trỜI gồm có trời Dục giới, Sắc giới, Vô sắc 
giới, và Dục giới do cái gì tạo nên ? Sắc giới do cái gì 
tạo nên ? Vô sắc giới do cái gì tạo nên ? Địa ngục do 
øì tạo nên ? 

Trước hết, mình đồng với các tôn giáo khác là 
Địa ngục do những người làm ác tạo nên. Và mình cụ 


thể hóa địa ngục trong xã hội con người là những kẻ 


152 Thích Thái Hòa 


ăn trộm ăn cướp, bị bắt, giam cầm, tra khảo, đánh đập 
hay địa ngục ở chính nơi các bệnh viện, nơi mà con 
người bị cưa, bị xẻ, rên xiết đủ thứ. Cho nên, khi mình 
nói đến Thiên đàng, Địa ngục, những người tôn giáo 
khác sẽ chấp nhận, và từ sự tương đồng đó mà mình 
chia sẻ những vấn đề sâu sắc hơn. 

Có một lần Thầy giảng ở Dòng con Đức Mẹ vô 
nhiễm Kim Long, Thầy cũng không nói gì đến Phật 
giáo hay Thiên Chúa giáo, mà chỉ nói đến sự tương 
đồng của Phật giáo và Thiên Chúa giáo qua tiếng 
chuông thôi. Thầy nói đến cách nghe chuông, cách 
thực tập hơi thở khi nghe chuông. Minh sẽ đi từ những 
điểm gặp nhau cơ bản đó, để từ từ mà nói về cái rộng, 
cái sâu, cái chuẩn xác của mình. Còn nếu mình phủ 
nhận họ hoàn toàn thì không cách gì mà mình nói với 
nhau được. 

Đối với những người không có tôn giáo, mình 
không cần phải nói với họ về niềm tin tôn giáo. Mình 
nói với họ cách khác. Chăng hạn, mình nói với họ tin 


vào công việc môi người đang làm, nêu ai không tin 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 153 
vào công việc đang làm thì không thể thành công 
được; nếu không gắn bó với công việc đang làm thì 
mình sẽ thất bại. Sau khi nói những điểm tương đồng, 
mình có thể nói về những điểm sâu-cạn, rộng-hẹp. 
Nhờ gì mà mình nói được những điều ấy? Nhờ 
Tứ tất đàn. Nhờ ứng dụng Tứ tất đàn. Nhờ vào Thế 
gian tất đàn. Thế gian hiểu ngang đâu thì mình ứng 
dụng ngang đó, thế gian chấp nhận ngang đâu thì mình 
bắt đầu từ ngang đó mà nói. Còn chuyện sâu, rộng, hẹp 
là do trình độ tu tập của mình, trình độ học Phật của 
mình. Nếu mình nói mà thiếu Thế gian tất đàn thì 
không ai hiểu được. Vì vậy, người năm Tứ tất đàn thì 
nói với ai cũng được, dù là có tôn giáo hay không có 
tôn giáo; có trí thức hay không có trí thức; dù thánh hay 
phàm, dù người thuộc bên này hay bên kia. Vì tất cả 
đều là con người. Mình nói bắt đầu nơi cái tình người, 
rồi từ đó mà tiến xa hơn, nói về nhân ái, bác ái, từ bi. 
Còn nếu không đi từ tình người mà nói ngay về từ bị, 
bác ái thì không khác gì xây nhà lầu trên cát. Cho nên, 


các anh/chịự/em đi vào cuộc đời phải cực kỳ thông 


154 Thích Thái Hòa 


minh. Chỉ học trong sách vở thì không đủ, vì sách vở 
không bao giờ diễn tả hết thực tế cuộc sông được. 
Minh phải có tu học, phải có tuệ giác để ứng đối với 
cuộc đời, tùy duyên để mình thuyết pháp, giáo hóa chứ 


không có một nguyên tắc cô định nào hết. 


Hỏi: 

Vậy đối với những người thanh thiếu niên không 
tin vào Thiên đàng, Địa ngục mà chỉ tỉn vào khoa học, 
mình có thể nói rằng mỗi con người là một vũ trụ thu 


nhỏ được không? 


Trả lời: 

Đối với những người chỉ tin khoa học mà không 
tin cái gì khác, mình phải chỉ cho họ khoa học có hai 
mặt. Nếu khoa học được sử dụng băng trái tim thì 
mang lại lợi ích cho con người, cho xã hội. Nhưng nếu 
lợi dụng văn minh khoa học, sử dụng khoa học với các 
thủ đoạn thì sẽ mang lại nguy hiểm hơn là xây dựng 


xã hội con người. Minh không cân phải truyên bá tôn 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 155 
giáo, chỉ cần nói tai hại do khoa học mang lại cho xã 
hội con người. Ngày nay xã hội đang la làng lên vì 
nạn ô nhiễm môi trường, đó chính là hậu quả của khoa 
học chứ còn gì. Khoa học giúp con người bao nhiêu 
thì chính khoa học tàn hại con người bấy nhiêu. Ngày 
trước cha ông mình mất rất nhiều thời gian để đảo 
được một hằm mỏ, ngày nay nhờ văn minh khoa học, 
con người đào mỏ nhanh, khai thác tài nguyên thiên 
nhiên rất nhanh và rất nhiều. Do đó mà thiên nhiên lên 
tiếng. Bởi vậy, mình đã có trí thức khoa học, mả còn 
có thêm tâm từ bị nữa thì sẽ sử dụng khoa học rất có 
lợi ích. Trái lại, mình chỉ có trí tuệ khoa học mà thiếu 
tâm từ bị khi sử dụng khoa học thì khoa học là một 
thảm họa cho xã hội con người. 

Còn bản thân con người là cả một khoa học tự 
nhiên vĩ đại, cái mũi nằm ở đâu, con mắt, cái miệng 
nằm ở đâu, tất cả vị trí của chúng đang nằm đều là 
những sự phối hợp có khoa học cả. Ấy là khoa học của 
nhân duyên, nhân quả. Không có người nảo mà tóc 


mọc dưới chân cả. Bản thân con người là một khoa 


156 Thích Thái Hòa 


học mâu nhiệm, còn cái khoa học hiện nay đang phát 
triển đó, nó là khoa học của tri thức con ngƯỜi, rất hạn 
chế, và đang hướng tới cái khoa học tự nhiên của con 
người đã vốn có. Do đó, nên hướng niềm tin vào một 
nên khoa học hạn chế đó đến với một niềm tin khoa 
học vô hạn. Nhưng để nói được điều đó, mình phải nói 
cho họ, con người là một đối tượng nghiên cứu, nhưng 
cho dù có nghiên cứu đến mức nào đi nữa, khoa học 
tri thức cũng không thể nào giải thích tường tận được 


sự có mặt của một ngón tay. 


Hỏi: 
Làm sao để giảng về thế giới A-tu-la và địa 


ngục mà không phụ thuộc vào sách vở? 


Trả lời: 

Thế giới A-tu-la hay địa ngục được hình thành 
nơi tâm của mỗi chúng ta. Cảnh giới A-tu-la là gì? Đó 
là sự nóng giận, sự cạnh tranh, hơn thua mà tạo nên. 


Cho nên hê nhìn vào nơi tâm mình mà có những hạt 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 157 
giống hơn thua, cạnh tranh, thị phi, giận hờn, gây 
chiến với nhau thì đó chính là thế giới A-tu-la. Vì vậy, 
đối với thế giới A-tu-la, mình có thể thực nghiệm và 
thấy được thế giới này ngay ở nơi tâm của mình. 

Thế giới địa ngục cũng vậy. Địa ngục chính là 
những hành động xấu ác ở nơi mỗi chúng ta. Khi 
chúng ta manh tâm giết một người nào đó, nói xấu 
một người nào đó hay hại một con vật nào đó, thì đó 
chính là hành động đem địa ngục đến cho người 
khác, loài khác và cho chính mình trong tương lai. 
Chúng ta phải dạy điều đó cho mọi người để họ biết 
nhìn vảo trong tâm của chính họ, mà biết sống hài 
hòa, không tranh chấp, không thị phi, không gây 
chiến với nhau và có tâm từ bi với mọi người, nghĩa 
là mình đang ồn định xã hội của chính mình, ồn định 
gia đình mình, ồn định tổ chức của mình. Rõ ràng, 
đây không phải là sách vở mà chính là một sự thực 
nghiệm, thực nghiệm nhìn sâu vào nơi tâm mình. 
Đức Phật đã dạy, tất cả thế giới đều từ nơi tâm mình 


mà biểu hiện. Tâm mình có đủ cả Thập pháp giới. Do 


158 Thích Thái Hòa 
đó, Atula không phải là thế giới ngoài mình đâu. Biết 
như vậy, để khi người ta lỡ có giận mình, mình 
không giận lại thì cái giận kia sẽ tự tiêu; người ta oáắn 
mình mà mình không oán thì cái oán đó cũng sẽ tự 
tiêu. Cũng giống như khi ta ráng sức đôi một hòn đá, 
nhưng không có lực cản thì hòn đá chỉ chạy theo lực 
đôi đến một mức độ nảo đó thì phải dừng. Nhưng nếu 
mình cản lại thì sẽ tạo ra phản lực làm viên đá có thể 
vỡ ra và chính mình cũng có thể vỡ ra. 

Như vậy, cảnh giới Địa ngục, cảnh giới Atula 
hay cảnh giới Chư thiên, cảnh giới của Phật đều không 
ra khỏi tâm mình. Biết như vậy để thực tập và hướng 
dẫn mọi người thực tập đề thấy cho rõ. 

Anh Mai làm Tổng thư ký của Gia đình phật tử 
thế giới nên lẽ đương nhiên là anh phải cô gắng rồi 
và anh phải thông minh để cho những người trợ lý 
của anh giúp anh. Cũng giống Obama làm Tổng 
thống Mỹ thì đâu phải ông có tài năng về tất cả mọi 
lĩnh vực, mà phải nhờ vào các trợ lý của ông về các 


châu lục, các vùng và các ngành. Ong chỉ tài hơn 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 159 
chúng ta là ông có khả năng quyết đoán đúng, khi có 
tất cả những sự kiện cung cấp cho ông. Cũng vậy, 
anh Mai hay tất cả các anh cũng vậy, mình phải nhờ 
tất cả những người dễ thương của mình, trung thành 
với tổ chức cung cấp cho mình những sự kiện đúng 
và từ những sự kiện đúng đó, mình có khả năng quyết 
đoán chuẩn xác để mà thi hành. Tất cả những cái đó 


đều là từ Tứ tất đàn hết. 


Hỏi: 

Tất cả các cảnh giới đều do tâm, đều từ nơi tâm 
mà biểu hiện, vậy có phải tất cả đêu là ảo không? Như 
vậy thì có mâu thuần với sách vở nỏi răng có Sáu cảnh 
giới để đi vào không? Chúng con là “Nhân” nên chưa 
bước vào cảnh giới ngạ quỷ, cũng chưa bước vào cảnh 
giới địa ngục, thì làm sao hiểu được các cảnh giới đó, 
chỉ có thể hiểu được qua sách vở. Vậy có phương pháp 
nào để thấy rõ, để chỉ cho các em thấy rõ được điều này, 


nhất là trong thời đại văn mình ngày nay. 


160 Thích Thái Hòa 
Trả lời: 

Có một câu chuyện thế này: Có một vị đến hỏi 
một vị Thiền sư “thế nào là giận đữ?”.. Vị Thiền sư 
đáp rằng: “Mặt ông ngu như bò mà hỏi giận đữ làm 
gì”. Người kia liền nổi giận: “Tôi hỏi Thầy, Thầy 
không nói thì thôi, cớ chi lại nhiếc tôi ngu như bò! 
Thầy không có phép lịch sự! Thầy tu hành không 
đúng đắn”. Vị Thiền sư cười và nói: “Đó chính là sự 
giận đữ! Ông đã thấy chưa?” 

Cũng vậy, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula, 
chư thiên đều từ nơi tâm của mình. Tâm của mình có 
thì nó có, tâm của mình không thì cái đó không. 

Anh nói địa ngục như huyễn, Atula như huyễn, 
như mộng cũng đúng. Đức Phật nói ngay cả cảnh giới 
con người mà còn như mộng, như huyễn nữa, thì huống 
gì cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ. Nhưng nên nhớ rằng, dù 
huyễn mộng, nhưng vẫn có nhân quả, gieo nhân xấu thì 
lãnh quả khổ, chứ không phải huyền mộng, nghĩa là 
không có chi hết trơn đâu. Việc Thầy đang nói chuyện 


với các anh/chị/em đây, cũng là chuyện như huyền, như 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 161 
mộng, nhưng vẫn có tác dụng trong đời sống của mỗi 
chúng ta. Các anh/chị/em vẫn nghe được. Khi nghe 
được, tiếp nhận được rồi, thì có thể tu tập để làm thay 
đổi cuộc sống của mình. Cho nên cảnh giới này, cảnh 
giới kia là cái huyền mộng của tâm, mà tâm luôn tỐn tại, 
tâm có, nên các cảnh giới đó có theo tâm. Và nhân quả 
là nhân quả nơi tâm, ngoải tâm không có nhân quả. Nếu 
mình tạo nghiệp nặng, khi xả bỏ thân này sẽ rơi vào 
cảnh giới đó. Vì vậy, chuyện Mạt Na Thức và A Lại Da 
Thức không có gì trái với tâm hết. Mạt-na thức, A Lại 
Da Thức, Ý thức hay các thức còn lại đều là thức của 
tâm mà thôi. Các hạt giống đã nói là các hạt giống của 
tâm. Khi kết thúc sinh mệnh, tâm nặng về hạt giống nào 
thì tâm thức sẽ sà vào cảnh giới đó, biểu hiện ra những 
cảnh giới đó cho mình sống, cho mình vui, cho mình 
buồn, cho mình khổ. Ngoài tâm không có khổ cũng 
không có lạc. Anh vui hay buồn thì lấy gì mà vui, mà 
buôn? Gia đình của anh vui hay buôn thì lấy cái gì để 
vui, để buồn? Anh vui hay buồn là do tâm anh vui, do 


tâm anh buôn. Gia đình của anh là cộng nghiệp của các 


162 Thích Thái Hòa 
thành viên gia đình anh. Nếu các thành viên đó có tâm 
vui thì cộng nghiệp gia đình anh vui. Nếu gia đình đó có 
nhiều tâm mâu thuẫn nhau, nhiều phiền não thì tạo ra 
gia đình nhiều mâu thuẫn. Bởi vậy, thế giới này đâu phải 
là thế giới ngoài tâm. Nhưng, đừng nghĩ răng huyễn 
mộng mà không có cái huyễn mộng. Huyễn mộng mà 
vẫn có cái huyền mộng, vẫn có cái nhân quả như huyền, 
như mộng. Cho nên, chúng sinh dù huyễn mộng, dù 
sông trong cái huyễn mộng mà vẫn khổ đau. Bồ Tát thấy 
vậy, nên mới phát khởi đại nguyện: “Chúng sinh vô biên 
thê nguyện độ”, làm việc suốt ngày, suốt đêm, suốt cuộc 
đời, nhưng không bao giờ chấp thủ. Chứ Bồ tát không 
nói thế giới huyển mộng, nên không làm gì hết, đắp 
chăn năm ngủ cho khỏe. Vì vậy, phải dạy cho mọi người 
về nhân quả, nghiệp báo rõ ràng. Nhân quả vô thường, 
nghiệp báo vô thường, nên mình mới tu, tu để thay đổi 
cảnh giới ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh thành cảnh giới 
con người hoặc cao hơn. Đó mới gọi là ứng dụng Tứ tất 
đàn vào xã hội. Chứ nếu xã hội mà cứng đờ thì làm sao 


mình ứng dụng. 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 163 
Hỏi: 

Chúng con đọc Năm điễu luật của Gia đình phật 
tử, nhưng áp dụng vào đời sống rất ít ỏi. Kính xin Thầy 
triển khai thêm về phân tình thương cũng như tôn trọng 
sự thật trong đạo Phật là đạo như thật để anh/chị/em 


chủng con ứng dụng vào đời sống hằng ngày. 


Trả lời: 

Mỗi tuần sinh hoạt, các anh/chị/em đều đọc 
Năm điều luật của Gia đình phật tử. 

Thứ nhất là “Phật tử quy y Phật Pháp tăng và giữ 
giới đã phát nguyện”. Điều luật này bao gồm cả bốn 
điều luật ở phía dưới và bốn điều luật ở phía dưới chỉ là 
khai triển, cụ thể hóa điều luật thứ nhất này. 

Rõ ràng, đã là Phật tử thì phải quy y Phật Pháp 
Tăng, không quy y Phật Pháp Tăng thì không thể gọi 
là Phật tử được. Và Phật tử thì phải giữ giới đã phát 
nguyện, chứ không giữ giới đã phát nguyện thì sao gọi 


là Phật tử? Có giữ giới thì mới thân cận được với 


164 Thích Thái Hòa 


Tăng, mới thân cận được với Pháp, mới thân cận được 
với Phật. 

Thứ hai là “Phật tử mở rộng lòng thương tôn 
trọng sự sống”. 

Phật tử học theo ai mà mở rộng lòng thương? 
Phật tử học theo Phật. Cho nên mình phải học tình 
thương rộng lớn của Phật. 

Phật tử học theo ai mà tôn trọng sự sống? Bởi vì 
Phật mới là vị tôn trọng sự sống. Lấy cái gì để chứng 
minh? Có phải chỉ là lý thuyết không? Không! Chính 
bản thân Ngài tôn trọng sự sống, nên chỉ một loài vật 
nho nhỏ, Ngài cũng không nỡ tâm tàn hại. Bản thân 
Ngài không tàn hại mà còn dạy cho những ai đến với 
Ngài, làm đệ tử Ngài cũng không nên tàn hại chúng 
sinh, mở rộng lòng thương, tôn trọng sự sống. Thương 
đây không phải chỉ là thương mình, thương gia đình 
mình mà thương cả xã hội; không phải chỉ thương xã 
hội con người mà còn thương cả những chúng sinh 
thấp kém hơn mình. Cho nên, vì tình thương, vì từ bi 


mà mình ăn chay để không tàn hại chúng sinh. Đức 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 165 
Phật đã nói, các Tỳ kheo đệ tử Như Lai thì không cuốc 
đất làm tốn hại các loài vật dưới đất, khi uống nước 
phải có đãy lọc nước để khỏi tàn hại những loài vi 
khuẩn nho nhỏ trong nước mà mình không thấy. Tất cả 
những cái đó không phải lý thuyết mà là thực tế, phải 
sông, phải thực tập. Mình tin Phật, thương Phật, nên 
mình mở rộng lòng thương như Phật đã mở rộng; mình 
tôn trọng sự sống như đức Phật đã từng tôn trọng. Vì 
tôn trọng sự sống nên mình không phí phạm hơi thở 
của mình, mà phải thở như thế nào để hơi thở mang lại 
chất liệu bình an cho mình và mọi người. Bây giờ Phật 
đã Niết bàn rồi, mình dựa vào đâu để mở rộng lòng 
thương tôn trọng sự sông? Dựa vào Pháp. Những lời 
Phật dạy vẫn còn đó trong Tam tạng giáo điển, được 
chư tổ kết tập, khai triển, trước tác, giảng thuật. Vì vậy, 
mình dựa vào Pháp mà mở rộng lòng thương, học tập 
Pháp, thực hành Pháp mà mở rộng. Và mình nương vào 
Tăng, là đoàn thể gồm tối thiểu là bốn thầy Tỳ Kheo 
hay bốn vị Tỳ Kheo NI sông trong sự thanh tịnh, hòa 
hợp để mà tu học, để thể hiện tâm từ bi, mở rộng lòng 


166 Thích Thái Hòa 


thương của mình. Nhờ có Tăng mà mình được trao 
truyền Giới pháp hiện nay. Cho nên Phật tử quy y Phật 
Pháp Tăng và giữ giới đã phát nguyện là vậy. 

Thứ ba là “Phật tử trau đồi trí tuệ, tôn trọng sự 
thật”. Ai là trí tuệ? Minh trau dôi trí tuệ theo hướng 
nào? Theo hướng của Phật! Chỉ có Phật là trí tuệ. Đời 
này làm gì có ai trí tuệ ngoài Phật. Đời này có trí thức, 
có học thức, kiến thức nhưng không có trí tuệ. Cho nên 
mình phải đem kiến thức của mình, học thức của mình, 
trí thức của mình nhập vào nơi trí tuệ của Phật để trở 
thành trí tuệ của Phật. Chỉ có người có trí tuệ mới biết 
sự thật, thấy sự thật, thấy được giá trị của sự thật mà 
tôn trọng. Cũng như anh Mai đã nói, nhờ có trí tuệ tôn 
trọng sự thật nên anh em mình mới gần nhau, không 
nói láo nhau, không nói láo với xã hội, nên xã hội mới 
tôn trọng mình. Còn nếu mình nói láo với xã hội để mà 
sông, mà ăn, mà hưởng thụ, để ăn trên ngồi trước thì xã 
hội đâu có nề mình? Mình ngồi được là nhờ có khẩu 
súng, có lựu đạn, có bom nguyên tử. Vứt những thứ đó 
đi sẽ không ai cho mình ngồi. Đức Phật không cần 


cảnh sát, không cân quân đội, không cân nhà tù, không 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 167 


cần quyền uy, không cần cậy thế cậy quyền vua cha. 
Bởi vì Ngài đã có chất liệu quý báu là trí tuệ, nên Ngài 
thấy được giá trị của sự thật là vĩnh cửu, là bất diệt nên 
tôn trọng và bảo vệ nó, sống VỚI nÓ. 

Phật tử mình cũng vậy, phải trau dôi trí tuệ theo 
tiêu hướng của Phật, tiêu hướng của Pháp, tiêu hướng 
của Tăng. Bằng con đường nào? Bằng giới, định, tuệ. 
Minh phải giữ giới. Phật tử không thọ giới, không giữ 
giới sao lại gọi là Phật tử được! Phật tử mà không biết 
thiền định, ăn nói vụt chạc, chụp mũ người này, chụp 
mũ người kia thì không thể gọi là Phật tử được! Và 
Phật tử là phải có trí tuệ để gạn lọc trước khi tin và 
nói. Vì vậy là Phật tử thì không thể tin người khác nói 
xấu anh mình, nói xấu thầy mình một cách thiếu trí 
tuệ. Phật tử tôn trọng sự thật, nhưng phải là sự thật có 
được từ sự trau dôi trí tuệ. Mà chỉ có Phật mới trí tuệ. 
Phật là tiêu chuẩn hoàn hảo về trí tuệ. Nên chúng ta 
phải hướng tới đó, lấy trí tuệ của Phật làm tiêu chỉ, 
khuôn thước cho mọi hành động của người con Phật. 

Điều thứ tư: “Phật tử trong sạch từ thể chất đến 


tinh thân, từ lời nói đến việc làm”. Phật tử sông rất dễ 


168 Thích Thái Hòa 


thương. Trong sạch từ thể chất đến tinh thần, từ lời nói 
đến việc làm, nghĩa là cả thân, cả tâm đều dễ thương. 
Thân nghiệp thanh tịnh, khẩu nghiệp thanh tịnh, ý 
nghiệp thanh tịnh. Sống ở đâu cũng hướng tới ba 
nghiệp thanh tịnh. Nếu bây giờ chưa thanh tịnh thì 
chút nữa thanh tịnh, nếu chút nữa chưa thanh tịnh thì 
chút chút nữa thanh tịnh, tức là phải lấy cải thanh tịnh 
đó làm tiêu chí hướng tới. Ba nghiệp thanh tịnh mới 
tương xứng với Phật, vì Phật thì ở đâu, lúc nào cũng 
thanh tịnh ba nghiệp. Nên mình phải tu, phải tập, nếu 
có sai lầm thì sám hối. Sám hồi bằng phương pháp đối 
diện trước đức Phật, đối diện trước một bậc Thây, đối 
diện trước một đoàn thể, trước anh em hay đối diện 
với tâm mình mà tự trách. Rõ ràng điều luật này nói 
về Ba nghiệp thanh tịnh của một người Phật tử, mà nói 
đúng ra, đó là chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh mạng 
trong Bát chánh đạo. Điều luật này có gốc rễ từ nơi 
Bát chánh đạo, nên lấy Bát chánh đạo làm thể. Bát 
chánh đạo là con đường của bậc Thánh đi, con đường 
đi tới cõi Thánh. Phật tử thì phải đi tới cõi đó, thực 


hành những hành vi đó để đi tới với cõi đó. 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 169 


Điều luật thứ năm là “Phật tử sông hỷ xả để 
dũng tiến trên đường Đạo”. Mấy anh/chị/em thấy vui, 
thấy thích không? Minh có chấp thì làm sao dũng tiễn 
được? Minh chỉ có thể bước tới một cách hùng dũng, 
khi nào mình biết buông bỏ những thấp hèn trong đời 
sống của mình, những cô chấp trong đời sống của 
mình. Nói cách khác, mình phải biết buông bỏ những 
gì tầm thường trong đời sống thế gian mà bước tới. 

Vậy nên, Phật tử mà không có thương nhau sao 
được? Người nào hỷ xả, người ấy đi đến được với người 
khác một cách nhẹ nhàng, thanh thoát. AI mà nặng nề, 
có chấp thì trước sau gì cũng trì lại nơi cõi sinh tử mà 
thôi, chứ không thể bước đi trên con đường Đạo. Trong 
bài “Kính mến Thầy” mà anh/chị/em thường hay hát có 
câu: Dẹp tan tham sân hận/ ánh đạo hăng mong bước 
đến gần. Cái làm cho mình không tới gần được với đạo 
là tham, sân, s1, kiêu mạn trong mình. Minh dẹp những 
cái đó đi thì mình đến gần được với Đạo, thê nhập được 
với Đạo, và mình chính là Đạo, Đạo chính là mình. Còn 
nếu mình cứ ôm lấy tham, sân, s1, kiêu mạn, không chịu 


buông bỏ thì khó mà có hỷ, xả, có niêm vui. Cũng có 


170 Thích Thái Hòa 


niềm vui do cố chấp, chấp thủ đem lại, nhưng đó là 
niềm vui nguy hiểm. Niềm vưi do buông bỏ tham sân sĩ 
mới là niềm vui vĩnh cửu, vô biên và có thể sống với 
nhau bằng niềm vui đó, đi trên đường đạo bằng niềm vui 
đó. Chính niềm vui của hỷ xả đây mình đi tới với Đạo 
và bước trọn vẹn trên con đường Đạo. 

Thực hành điều luật thứ năm này thì không có 
khó khăn nào mà mình không thê liên kết được, không 
hòa giải được với nhau hết. Do đó phải thực tập. Thầy 
nghĩ các anh/chị/em cần phải có những khóa tu để khai 
triển cụ thể Năm điều này, để kiểm tra, kiểm chứng xem 
mình có hỷ xả ngang đâu, đặc biệt là trong nghịch cảnh. 

Thầy nghĩ, các anh/chị/em phải ứng dụng Năm 
điều luật đó một cách cụ thể, bằng những phương 
pháp cụ thể. Năm điều này là khuôn vàng thước ngọc, 
nhưng phải đem nó ra dọn mà ăn, chứ đừng nên cất 
hoài trong tủ, hay thỉnh thoảng mới đem ra lau chùi thì 


chăng hay chút nào. 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 171 


Lời cuôi 


"A Di Đà Phật ! Trước khi chấm dứt thời pháp thoại này, 
trước hết, Thầy cúi đầu đảnh lễ Tam Bảo, nhờ ân đức 
Tam Bảo mà Thầy trò chúng ta có được một chút Phật 
Pháp, có được chút thiện căn phước đức nhân duyên để 
chúng ta sống xứng đáng, cho ra con người giữa cõi 
người ta này. Và nhờ Tam Bảo soi đường chỉ lỗi, nên 
thầy trò mình mới đi tới, gặp được nhau trong những thời 
Pháp thoại như thế này. Vậy nên, trước hết chúng ta chấp 
tay kính lễ Tam Bảo, biết ơn Tam Bảo. 


Sau đó là chúng ta chấp tay kính lễ cha mẹ, tổ tiên, ông 
bà nội ngoại của chúng ta, đã cực kỳ thông minh, biết lựa 
chọn một tôn giáo, một niềm tin cho chính tổ tiên ông bà 
chúng ta là Tam Bảo, là đạo Phật. Từ đó chúng ta sinh ra 
trong dòng dõi huyết thống đó, nên gặp được Tam Bảo 


rất dễ dàng, thay vì khó khăn như những người khác. 


172 Thích Thái Hòa 
Thứ ba là chúng ta chắp tay biết ơn mọi người mọi loài 
giúp thầy trò chúng ta có được thời Pháp thoại này. Đói 
làm sao mà nói? Mà nghe? Nên chúng ta no mới nói 
được, mới nghe được. Nếu không có những dụng cụ 
khoa học, tin học như thế này thì Thầy trò mình nói với 
nhau bằng kiểu gì? Nói ai nghe ? Ai nói mà nghe? 

Quan trọng hơn nữa, Thầy biết ơn tất cả quý vị, các 
anh/chị/em. Nếu Thầy nói mà không có người nghe thì 
cái nói làm sao mà thành! Các anh/chựem đã chịu khó 
lắng nghe Thây và mỗi người đã phải tự khắc phục hoản 
cảnh, bận rộn, công việc của mình để học hỏi, để lắng 
nghe. Mà lắng nghe Thây nói, không phải để cho tự thân 
các anh/chị/em mà là để có thêm một chút tư lương làm 
hành trang để lo cho tổ chức, lo cho Giáo hội, nghĩa là lo 
cho cuộc đời, cho xã hội và cho muôn loài. 

Cho nên đựoc thành tựu như thế này, là nhờ công ơn 
của tất cả, mà trong đó Thây chỉ là một hạt bụi rất nhỏ. 
Nhưng dù rất nhỏ nhoi, mình cũng xin đem hồi hướng 
công đức đó cho hết thảy chúng sinh, mong cho tất cả 


chúng sinh, ai cũng biết hướng về Phật Pháp đề tu học, để 


Ứng Dụng Tứ Tất Đàn 173 
bản thân gia đình và xã hội ngày càng đẹp lên, tạo nên sự 
an lạc, hòa bình cho thế giới con người, cho nhân loại. Và 
Thây cầu chúc tất cả các anh/chị/em hiện diện cũng như 
không hiện diện và toàn thể gia đình của tất cả các 
anh/chị/em luôn luôn sống trong ánh sáng hào quang của 
chư Phật để phụng sự chánh Pháp, làm lợi lạc cho muôn 
loài. Chúng ta xin chắp tay hồi hướng cho tất cả đều 
thành tựu Phật đạo". 

(Pháp Thoại này TT Thích Thái Hòa giảng hai lần cho 
trại Vạn Hạnh I, Gia đình phật tử Hoa Kỳ. Lần thứ nhất 
vào ngày 26/4/2010 và lần thứ hai vào ngày 03/5/2010 tại 
Tàng Kinh Các chùa Phước Duyên - Huế, qua mạng 
Internet, chúng tôi xin được ghi lại và chuyển sang văn 
viết để công hiến cho những ai cần đến nó. 


(Tâm Thư và Nguyên Nhã kính ghn). 


174 Thích Thái Hòa 


VỊ tính: 

Quảng Huệ - Lan Anh 
Phiên tả: 

Tâm Thư - Nguyên Nhã 


Chỉnh tả: 
Tâm Dung - Từ Nguyên 
Thuần Nguyên - Uyên Như 
Ấn tống: 
- Công Ty TNHH Thương Mại 
Và Dịch Vụ Giao Nhận Hàng Hóa F.D.I 
- Nhuận Pháp Nguyên 


